Phật Thuyết Kinh Phạm Võng Phẩm Bồ Tát Tâm Địa 


Đời Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cư Ma La Thập Hán dịch, 
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch 



Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát 


Phật chúng sanh tánh thường rồng lặng 
Đạo cảm thông không thê nghĩ bàn 
Lưới đế châu ví đạo tràng 
Mười phưong Phật bão hào quang sáng ngời 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phưong chư 
Phật, tôn pháp, Hiền Thảnh Tăng Thường Trụ Tam-Bảo. 


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đưong Lai Hạ 
Sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ 
Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Son Hội Thượng Phật Bồ Tát. 


Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phưong Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đaị Bi 
Quán Thế Ầm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vưong Bồ Tát. 

KỆ TÁN HƯƠNG 

Lư hưong vừa ngún chiên đàn 
Khói hưong ngào ngạt muôn ngàn cõi xa 
Lòng con kính ngưỡng thiết tha 
Ngửa mong chư Phật thưong mà chứng minh. 

Nam mô Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật. (3 lần) 

KỆ KHAI KINH 


1 


Phật pháp rộng sâu rât nhiệm mâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng 
Nguyện tõ Nhu Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (3 lần) 

I 


Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe! 

Quy mạng Lô Xá Na, 

Muời phương Kim Cương Phật. 
Đảnh lễ đức Di Lạc, 

Sẽ hạ sanh thảnh Phật. 

Nay tụng ba tựu giới, 

Bồ Tát đều cùng nghe. 

Giới như đèn sáng lớn, 

Soi sáng đêm tối tăm. 

Giới như gươm báu sáng, 

Chiếu rõ tất cả pháp. 

Giới như châu Ma-Ni, 

Rưới của giúp kẻ nghèo. 

Thoát khổ mau thành Phật, 

Chỉ giới này hơn cả. 

Vì thế nên Bồ Tát, 

Phải tinh tấn giữ gìn. 


II 

Chư Đại Đức! (Chư Đại chủng! Chư Phật tử!) 1 Phần mùa xuân (mùa Hạ, mùa 
Đông) ", bốn tháng làm một mùa. Nửa tháng đã qua (một tháng, tháng rưỡi, hai tháng, hai 
tháng rưỡi, ba tháng, ba tháng rưỡi, bốn thảng) , thiếu một đêm, thừa một đêm 4 , còn ba 
tháng rưỡi (ba tháng, hai tháng rưỡi, hai tháng, một tháng rưỡi, một tháng, nửa tháng) 5 . 

Già chết gần kề, Phật Pháp sắp diệt, chư Đại Đức (Đại chúng, Phật tử), vì muốn đắc 
đạo nên nhất tâm cần cầu tinh tấn. Chư Phât do nhất tâm tìm cầu tinh tấn nên đặng quả 
chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, huống là các pháp lành khác. 


2 



Nhân lúc còn mạnh khỏe, các ngài phải gắng sức siêng tu các pháp lành. Đâu nên 
chẳng gấp cầu đạo lại chần chờ đợi già yếu. Còn mong mỏi thú vui gì ? 

Ngày nay đã qua. 

Mạng sống giảm dần. 

Nhu cá cạn nuớc. 

Nào có vui chi ! 


III 

HỎI : Chúng nhóm chua ? (Vị tụng giới hỏi) 

ĐÁP : Chúng đã nhóm . (Vị tri sự đáp) 

HỘI : Hòa họp không ? 

ĐÁP : Hòa hợp. 

HỘI : Chúng nhóm để làm gì ? 

ĐÁP : Thuyết giới Bồ Tát. 

HÓI : Nguời chua thọ giới Bồ Tát và nguời không thanh tịnh ra chua ? 

ĐÁP : Trong đây không có nguời chua thọ giới Bồ Tát và nguời không thanh tịnh. (Neu cỏ 
thì bảo ra, rồi đáp rằng: — Người chưa thọ giới Bồ tát và không thanh tịnh đã ra). 

HỎI : Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh ? 

ĐÁP : Trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh. (Neu cỏ thời ra 
thuyết dục. Nên ra thưa: — Chư Đại Đức lỏng nghe cho. Tôi là Bồ Tát .... cỏ lãnh giữ dục 
cho Bồ Tát ... những việc làm đủng pháp của Tăng, Bồ Tát .... giữ dục và thanh tịnh). 

IV 


Chu Đại Đức ! (Đại Chủng, Phật tử) Hãy chắp tay chí tâm lóng nghe ! Nay tôi sắp 
tụng lời tựa về pháp Đại thừa của chu Phật. Đại chúng lẳng lặng lóng nghe. Trong đây vị 
nào biết mình có tội phải sám hối. Sám hối thời đuợc an vui. Không sám hối thì tội lỗi 
càng thêm nặng. Nguời không có lỗi thì yên lặng. Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh 
tịnh. 


Chu Đại Đức ! (Đại Chúng, Phật tử) hãy lóng nghe ! Sau khi đức Phật diệt độ, trong 
thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đe Mộc Xoa 6 . Ba La Đồ Mộc Xoa chính là giới 
pháp này. Trì giới này thời nhu đi trong đêm tối gặp đèn sáng, nhu nghèo đuợc châu báu, 
nhu bệnh đuợc lành, nhu nguời tù đuợc thả, nhu kẻ đi xa đuợc về nhà. Nên biết rằng giới 
pháp này là bậc Thầy sáng suốt của đại chúng, không khác đức Phật còn ở đời. 


3 



Nếu không có lòng sợ tội, thì tâm lành khó nấy sanh. Cho nên trong kinh có lời dạy : 
— Chó xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội, giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả 
chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa 
ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thời muôn đời khó được lại thân. 

Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy. Mạng người vô thường, mau hơn nước 
dốc. Ngày nay dầu còn, khó đảm bảo được ngày mai. Đại chúng mồi người nên nhất tâm 
cần cầu tinh tấn. Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm 
niệm Phật tham thiền, chớ đế thời gian nhàn không luống qua vô ích, mà sau này phải ăn 
năn không kịp. 

Đại Chúng ! Mồi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này như pháp tu 
hành, chuyên cần học tập. 

Chư Đại Đức ! (Đại Chủng, Phật tử) Nay là ngày thứ mười lăm (mười bốn) 7 có 
trăng (không trăng), làm phép bố tát 8 tụng Bồ Tát giới. Đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ. 

Ai có tội thời phát lồ. Người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng 
thanh tịnh, có thế tụng giới Bồ Tát. 

Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi. 

Nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không ? (hỏi 3 lần ) 

Thưa Đại Chúng ! Trong đây thanh tịnh, vì yên lặng. Việc này xin nhận biết như thế. 

Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát . (3 lần) 


4 



Phật Thuyết 
PHẠM VÕNG KINH 

Bỏ TÁT TÂM ĐỊA PHẢM 


Phần dưới 9 


Đời Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cư Ma La Thập Hán dịch 

Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Việt dịch 


I.- Lô Xá Na Phật . 10 

Bấy giờ, đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng “Tâm địa” như chừng 
đầu sợi lông trong số trăm nghìn hằng hà sa bất khả thuyết pháp môn. 

Ngài kết: “Tâm địa đây chính là lời của tất cả chư Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả 
Phật thời vị lai sẽ giảng và tất cả Phật thời hiện tại đang giảng. Cũng là pháp môn mà tất cả 
Bồ tát đã học, sẽ học và đưong học. 

Ta đã từng trăm A tăng kỳ kiếp 11 tu tập tâm địa này, do đó ta được hiệu là Lô Xá 
Na. Chư Phật! Các ngài đem lời giảng của ta đây hầu mở con đường tâm địa cho hết thảy 
chúng sanh”. 

Liền đó, từ trên tòa Thiên Quang Sư Tử rực rỡ noi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, đức 
Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói với chư Phật đang 
ngự trên nghìn cánh sen báu: “Các ngài thọ trì phẩm Tâm Địa Pháp Môn của ta đây, rồi 
tuần tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca cùng tất cả chúng sanh. Ai nấy đều nên 
thọ trì đọc tụng và nhất tâm vâng làm”. 

Sau khi lãnh thọ phấm Tâm Địa Pháp Môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen 
báu cùng trăm nghìn đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa Sư tử 1 . Toàn thân của các 
ngài chiếu ra vô số tia sáng. Trong mồi tia sáng ấy đều hóa hiện vô lượng đức Phật, đồng 
thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh, vàng, đỏ. trắng để cúng dường đức Phật Lô Xá Na. 
Cúng dường xong, chư Phật từ tạ trở về. 

Kh i rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư Phật vào chảnh định “The tánh hư 
không hoa quang”, mồi ngài trở lại chốn cũ, dưới cội Bồ đề noi cõi Diêm Phù. 


5 


Sau khi ra khỏi chánh định “Thế tánh hư không hoa quang”, đức Phật mới ngự trên 
tòa Kim Cương Thiên Quang Vưong và Diệu Quang Đường 13 mà giảng về Thập Thế Giới 
Hải. 


Rồi đức Phật giảng pháp Thập Trụ 14 nơi cung Đế Thích, giảng pháp Thập Hạnh 15 
nơi cung trời Diệm Ma, giảng pháp Thập Hồi Hướng 16 nơi cung trời Đâu Suất, giảng pháp 
Thập Thiền Định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng pháp Thập Địa 17 nơi cung trời Tha Hóa, 
giảng pháp Thập Kim Cương nơi cõi Sơ Thiền, giảng pháp Thập Nhẫn nơi cõi Nhị Thiền, 
giảng pháp Thập Nguyện nơi cõi Tam Thiền, và sau cùng ở Tứ Thiền, nơi cung của Đại 
Tự Tại Thiên Vương, đức Phật giảng Phẩm Tâm Địa Pháp Môn mà thuở trước đức Phật 
Lô Xá Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng. 

Tất cả nghìn trăm ức đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình, đều giảng nói như thế cả. 
Như trong phâm “Hiền Kiếp ” đã nói. 

II.- Thích Ca Mâu Ni Phật 

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sơ khởi hiện thân nơi Thế Giới Liên 
Hoa Đại Tạng, rồi qua phương Đông đến tại cung của Thiên Vương, diễn nói kinh « Ma 
thọ Hóa ». Sau đó ngài giáng sinh nơi cõi Nam Diêm Phù Đe tại nước Ca tỳ La, vua Bạch 
Tịnh là thân phụ, và hoàng hậu Ma gia là sinh mẫu, nhũ danh của Ngài là Tất Đạt Đa. 

Xuất gia bảy năm, ba mươi tuổi thành đạo, hiệu Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Từ Bảo Tòa Kim Cương Hoa Quang nơi đạo tràng Tịch Diệt 18 nhẫn đến nơi của 
Đại Tự Tại Thiên Vương, trong mười nơi ấy đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp. 

Lúc đó nhân khi xem bảo tràng lưới của Đại Phạm Thiên Vương, đức Phật vì đại 
chúng mà giảng kinh Phạm Võng. 19 

Ngài dạy rằng : Vô lượng thế giới dường như lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác nhau cả, 
khác nhau đến số vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như vậy . 

Đức Phật đã tám nghìn lần đến thế giới Ta bà này, ngự trên bảo tòa bảo tòa kim 
Cương Hoa Quang nhẫn đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, lược giảng « tâm 
Địa Pháp Môn » cho cả thảy đại chúng trong những pháp hội ấy. 

Sau đó từ cung của Thiên Vương, Đức Phật trở xuống ngự dưới cội bồ đề nơi cõi 
Diêm Phù, vì tất cả chúng sinh trên quả đất này, hạng người phàm phu tối mà giảng một 
giới pháp Kim Cương Quang Minh Bửu Giới. 20 Giới Pháp này là lời thường trì tụng của 


6 


Phật Lô Xá Na, khi Ngài mới phát Bồ Đe tâm trong thời kỳ tu nhân của Ngài. Giới pháp 
này cũng chính là bổn nguyên của tất cả Phật, là bổn nguyên của tất cả Bồ Tát và là chủng 
tử của Phật tánh . 21 

Tất cả chúng sinh đều có phật Tánh. Tất cả ý thức , sắc, tâm, là tình là tâm đều vào 
trong phạm vi giới pháp phật tánh. Vì chắc chắn thuờng có chính nhân, nên chắc chắn 
Pháp thân thuờng trụ. 

Muời Ba La Đe Mộc xoa nhu thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chồ kính 
trọng của tất cả chúng sanh trong ba thuở. 

Giờ đây, đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại Giới phẩm vô tận tạng, là 
Giới Phấm của tất cả chúng sinh, bốn nguyên tự tánh thanh tịnh. 

Nay ta là Lô Xá Na 
Đuong ngồi trên đài Liên Hoa. 

Trên nghìn cánh sen đom vòng. 

Mồi cánh sen trăm ức cõi. 

Một cõi một Phật Thích Ca 
Đeu ngồi duới cội Bồ Đe 
Đồng thời thành chánh giác đạo. 

Nghìn trăm ức Phật như vậy 
Lô xá na là bổn thân. 

Nghìn trăm ức Phật Thích Ca 
Đeu đem theo vi trần chúng 
Cùng nhau đến tại chồ ta 
Đe nghe ta tụng Phật giới, 

Ta liền giảng môn Cam Lộ 22 
Bây giờ nghìn trăm ức Phật, 

Trở về đạo tràng của mình, 

Đeu ngồi nơi cội Bồ đế 
Tụng mười trọng bốn mươi tám 
Giới của bổn sư Xá Na, 

Giới như vầng nhật nguyệt sáng, 

Cũng như chuồi báo ngọc châu 2 
Chúng Bồ Tát như vi trần 
Do giới này mà thành Phật, 

Đây là Đức Xá Na tụng 
Ta đây cũng tụng như vậy. 

Các ông tân học Bồ Tát 


7 



phải cung kính thọ trì giới! 

Khi thọ trì giới này rồi 
Nên truyền lại cho chúng sanh, 
lắng nghe ta đang trì tụng 
Pháp Ba La Đề Mộc Xoa 
Là giới tạng trong Phật Pháp 
Đại chúng lòng nên tin chắc : 

Các nguời là Phật sẽ thảnh 
Ta đây là Phật đã thành 
Thuờng có lòng tin nhu vậy 
Thời giới phấm đã trọn vẹn 
Tất cả những nguời có tâm 
Đeu nên nhiếp hộ Phật giới 
Chính là vào hàng chu Phật. 

Đã đồnghàng bậc Đại giác 
Mới thật là con chu Phật 24 
Đại chúng đều nên cung kính, 

Chí tâm nghe lời ta tụng. 

III. ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI 

Thuở ấy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thuợng chánh giác, trong 
khi ngồi duới cội Bồ Đe, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát Giới . Ngài dạy rằng: 

Hiếu thuận với cha mẹ, su tăng, Tam-Bảo. Hiếu thuận là pháp chỉ đạo. Hiếu gọi là 
giới, cũng gọi là cấm ngăn . 25 

Liền đó từ noi kim khẩu đức Phật phóng ra vô luợng tia sáng. Bây giờ có đến trăm 
vạn ức đại chúng, các Bồ Tát 26 , muời tám Phạm Thiên 27 , sáu cõi trời Dục 2 , muời sáu 
Đại Quốc Vuông 29 đồng chắp tay chí tâm nghe đức Phật tụng giới pháp Đại thừa của tất 
cả chu Phật. 

Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: 

Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chu Phật. Tất cả hàng Bồ Tát so phát 
tâm, nhẫn đến các Bồ Tát Thập Phát Thú, Thập Truởng Duõng, Thập Kim Cuong, Thập 
Địa 30 cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có 
nguyên do, chớ chẳng phải vì vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng 
và đen; chẳng phải sắc pháp cũng chẳng phải tâm pháp; chẳng phải pháp hữu, pháp vô, 
cũng chẳng phải pháp nhon, pháp quả. Nó chính là bổn nguyện của chu Phật, là căn bổn 


8 


của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới 
pháp này. 

Chúng Phật tử hãy lóng nghe ! Neu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là 
Quốc vương, Thái tử, các Quan chức hay Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, không luận là chư Thiên 
cõi sắc, cõi Dục; không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô 
tỳ; cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần Kim Cương, hay loài súc sanh, nhẫn đến kẻ 
biến hóa 3 \ hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư thì đều thọ được giới, và đều gọi là 
thanh tịnh thứ nhất. 


IV — MƯỜI GIỚI TRỌNG 

Đức Phật bảo các Phật tử rằng : 

Có mười điều giới trọng. Neu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng điều giới nay, 
thời người nay không phải Bồ Tát, không phải là Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy. 

Tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học ! 

Đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát cần nên học, hết lòng kính trọng 
phụng trì. 

Đức Phật dạy: 


1,- GIỚI SÁT SANH 32 

Nếu Phật tử, hoặc tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen ngọi sự 
giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết, duyên giết, cách thửc giết, 
nghiệp giết. Phàm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không ý giết. Là Phật tử lẽ 
ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cửu giúp tất cả chúng sinh 
mà trái lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sinh, Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

2.- GIỚI TRỘM CƯỚP 33 

Nếu Phật tử tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp, phương tiện trộm cướp, 
nhẫn đến dùng bùa chú trộm cướp ; nhân trộm cướp, duyên trộm cướp, cách thức 
trộm cướp ...Tất cả tài vật có chủ, dầu là của quỷ thần hay của kẻ giặc cướp, nhẫn 
đến một cây kim, một ngọn cỏ đều không được trộm cướp. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn 


9 


luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường giúp cho mọi người được phước, được vui, 
mà trái lại trộm cướp tài vật của người, Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

3, - GIỚI DẦM 34 

Nếu Phật tử, tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, vói tất cả phụ nữ, các loài 
cái, loài mái, cho đến Thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phỉ đạo mà hành dâm : nhân 
dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục. Là Phật tử, đối vói 
tất cả không được cố dâm dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả những 
chúng sinh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ bi, 
làm cho mọi người sinh việc dâm dục, không lựa súc sinh, cho đến hành dâm vói mẹ, 
con, chị, em trong lục thân, Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

4. - GIỚI VỌNG 35 

Nếu Phật tử, tự mình nói vọng ngữ, bảo ngưòi vọng ngữ, phương tiện vọng 
ngữ : nhân vọng ngũ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn 
đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngũ. Là 
Phật tử, lẽ ra Phật luôn luôn chính ngữ, chính kiến, và cũng làm cho tất cả chúng 
sinh có chính ngữ, chính kiến, mà trái lại làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà 
nghiệp, Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

5,- GIƠI BÁN RƯỢU 36 

Nếu Phật tử, tự mình bán rượu, bảo ngưòi bán rượu : nhân bán rượu, duyên 
bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả rượu không được bán - Rượu 
là nhân duyên sinh tội lỗi. Là Phật tử, lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ 
sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo cho tất cả chúng sinh. Phật tử nay 
phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

6,- GIỚI RAO LỒI CỦA TỨ CHÚNG 

Nếu Phật tử, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ 
Kheo, Tỳ kheo Ni, hoặc bảo ngưòi rao nói những tội lỗi ấy : nhân rao nói tội lỗi, 
duyên rao nói tội lỗi, cách thức rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi. Là Phật tử, khi 
nghe những kẻ ác, ngoại đạo cùng ngưòi nhị thừa nói những điều phi pháp, trái luật 
trong Phật pháp, thòi phải luôn luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy cho họ 
sinh tín tâm lành đối vói Đại thừa, mà trái lại Phật tử lại tự mình rao nói những tội 
lỗi trong Phật pháp. Phật tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 


10 



7.- GIỚI Tự KHEN MÌNH CHÊ NGƯỜI 


Nếu Phật tử, tự khen mình chê ngưòi, cũng bảo ngưòi khác khen ngọi mình chê 
người : nhân chê người, duyên chê ngưòi, cách thức chê người, nghiệp chê người . Là 
Phật tử, lẽ ra phải thay thế chịu những sự khinh chê khố nhục cho tất cả chúng sanh, 
mình nhận lấy việc xấu, nhường cho ngưòi việc tốt. Neu Phật tử tự phô trương tài 
đửc của mình, mà dìm che điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật 
tử nầy phạm « Bồ Tát Ba La Di tội ». 

8.- GIỚI BỎN SẺN THÊM MẮNG ĐUỔI 

Nếu Phật tử, tự mình bỏn sẻn, bảo ngưòi bỏn sẻn : nhân bỏn sẻn, duyên bỏn 
sẻn, cách thức bỏn sẻn, nghiệp bỏn sẻn.Phật tử khi thấy những người bần cùng đến 
cầu xin, phải cấp cho theo chỗ cần dùng của họ. Mà Phật tử lại đem lòng giận ghét, 
cho đến không cho một mảy, có ngươi đến cầu học giáo pháp, cũng chang nói một kệ 
một câu, lại còn xua đuối quở mắng, Phật tử này phạm « Bồ Tát Ba La Di tộỉ ». 

9.- GIỚI GIẬN HỜN KHÔNG NGUÔI 

Nếu Phật tử, tự mình giận, bảo ngưòi giận : nhân giận, duyên giận, cách thức 
giận, nghiệp giận. Người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh được những căn 
lành không gây gổ ; thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Mà trái lại, đối vói trong 
tất cả chúng sinh, cho đến trong loài phi chúng sinh, đem lời ác mạ nhục, còn thêm 
dùng tay, chân, dao, gậy đế đánh đập mà vẫn chưa hả dạ cho đến nạn nhân kia lấy 
lòi nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội , nhưng vẫn còn không hết giận, Phật tử này 
phạm « Bồ Tát Ba La Di tộỉ ». 

10,- GIỚI HỦY BÁNG TAM BẢO 

Nếu Phật tử, tự mình hủy báng Tam Bảo, xúi người hủy báng Tam Bảo : nhân 
hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng. Phật tử nghe một 
lòi hủy báng Tam Bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như ba trăm cây nhọn 
đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy báng Không có đức tin và lòng hiếu 
thuận đối vói Tam Bảo, lại còn giúp sức cho những kẽ ác, kẻ tà kiến hủy báng nữa, 
Phật tử này phạm « Bồ Tát Ba La Di tộỉ ». 

V. ĐỨC PHẬT KÉT RĂN 

Này các Phật tử trên đây là mười giới trọng của Bồ Tát, các Phật tử cần nên học. 


11 


Trong mười giới trọng đó không nên trái phạm một giới nào cả, dầu một mảy nhỏ 
như vi trần, huống chi phạm đủ cả mười giới ư ! Neu có người nào trái phạm, thòi người 
ấy hiện đời không được phát Bồ đề tâm, rồi cũng mất ngôi Quốc Vưong, ngôi Chuyễn 
Luân Vưong, ngôi Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ; cũng mất những quả « Thập Phát Thủ, « Thập 
Trưởng Dưởng », Thập Kim Cưong », « Thập Địa », tất cả diệu quả Phật tính thường trú 
đều mất, đọa trong ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp chẳng được nghe danh tự của cha mẹ 
và Tam Bảo. Vì thế nên không được phạm một giới nào cả.Tất cả Bồ Tát các Ngài đã học 
sẽ học và hiện nay học. Mười giới 37 như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. 
Trong phãm «Bát vạn oai nghỉ» có giảng rộng. 

VI. 48 ĐIÈƯ GIỚI KHINH 

Đức Phật bảo các vị Bồ Tát rằng : Đã giảng mười giới trọng rồi, nay tôi sẽ nói về 
bốn mươi tám giới khinh : 38 

l.GIỚI KHÔNG KÍNH THẦY BẠN 

Nếu Phật tử, lúc sắp lãnh ngôi Quốc vương, ngôi Chuyễn Luân vương, hay sắp 
lãnh chức quan, trước nên thọ Giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua 
và thân các quan. Chư Phật đều hoan hỷ. Đã đắc giói rồi, Phật tử nên có lòng hiếu 
thuận và cung kính. Nếu thấy có bậc Thượng Tọa, Hòa Thượng, A Xà Lê, những bậc 
Đại đức, đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lạy chào, 
hỏi thăm. Mỗi sự đều đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân cho đến quốc 
thành con cái, cùng bảy báu trăm vật đế cung cấp các bậc ấy. Neu Phật tử lại sinh 
lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước lạy chào, cho đến không chịu y 
theo pháp mà cúng dường, Phật tử này phạm « khỉnh cấu tộỉ ». 

2,- GIỚI UỐNG RƯỢU 

Nếu Phật tử cố uống rượu, mà rượu là thứ làm cho người uống hay sinh ra vô 
lượng tội lối. Neu tự tay trao chén rượu cho người uống, sẽ mang ác báo : năm trăm 
đòi không tay, huống là tự uống. Cũng chang được bảo người và tất cả chúng sinh 
uống rượu, huống là tự mình uống Tất cả các thứ rượu Phật tử không được uống . 
Neu mình cố uống cùng bảo người uống. Phật tử này phạm « khỉnh cấu tộỉ ». 

3,- GIỚI ĂN THỊT 

Nếu Phật tử cố ăn thịt. Tất cả thịt của mọi loài chúng sinh đều không được ăn. 
Luận về người ăn thịt thời mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tính ; tất cả chúng sinh 
thấy đều tránh xa ngưòi này.Ngưòi ăn thịt mắc vô lượng tội lổi . Vì thế nên tất cả 


12 


Phât tử không đươc ăn tất cả thứ thít của moi loài chúng sinh. Nếu cố ăn thít, Phât 
tử này phạm « khỉnh cấu tội ». 

4.- GIỚI ĂN NGŨ TẦN 39 

Nếu Phật tử, chẳng được ăn « ngũ tân » -loại hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ. 
Loại ngũ người này gia vào trong tất cả thứ thực phấm đều không được ăn. Neu cố 
ăn, Phất tử này phạm « khỉnh cấu tộỉ » . 

5,- GIỚI KHÔNG DẠY NGƯỜI SÁM TỘI 

Nếu Phật tử khi thấy người phạm ngũ giới, bát giói, thập giói, phá giói, hay 
phạm thất nghịch, bát nạn tất cả tội phạm giới v.v...phải khuyên bảo ngưòi ấy sám 
hối. Neu Phật tử chang khuyên bảo người phạm tội sám hối, lại cùng ở chung, đồng 
sống chung, đồng chung Bố Tát, đồng thuyết giói, mà không cử tội ngưòi ấy, không 
nhắc ngưòi ấy sám hối, Phật tử này phạm « khỉnh cấu tộỉ ». 

6,- GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG THỈNH PHÁP 

Nếu Phật tử, thấy có vị Pháp sư Đại thừa, hay những bậc đồng học, đồng kiến, 
đồng hạnh Đại thừa, từ trăm dặm, nghìn dặm đến noi tăng phường, nhà cửa, thành 
ấp, thòi liền đứng dậy rước vào, đua đi, lễ bái, cúng dường. Mỗi ngày ba thòi cúng 
dường , trăm thức uống ăn, giường ghế, thuốc men, tất cả đồ cần dùng giá đáng ba 
lượng vàng đều phải cấp hộ cho pháp sư. Mỗi ngày : sáng, trưa và chiều, thường 
thỉnh Pháp sư thuyết pháp và đảnh lễ. Không hề có lòng sân hận buồn rầu. Luôn 
thỉnh pháp không mõi nhàm, chỉ trọng pháp chứ không kế thân. Neu Phật tử không 
như thế thời phạm « khỉnh cấu tội ». 

7,- GIỚI KHÔNG ĐI NGHE PHÁP 

Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phàm nơi nào chốn nào có giảng kỉnh, luật, 
phải mang kỉnh, luật đến chỗ Pháp sư đế nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc noi núi rừng, 
trong vườn cậy, chùa, nhà v.v... tất cả chỗ thuyết pháp đều đến nghe học. Neu Phật tử 
không đến nơi ấy đế nghe pháp cùng thưa hỏi, thời phạm « khỉnh cấu tội ». 

8.- GIỚI CÓ TẦM TRÁI BỎ ĐẠI THỪA 

Nếu Phật tử, có quan niệm trái bỏ kinh luật Đại thừa thường trụ, cho rằng 
không phải của Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả cấm giói của Thanh 
Văn nhị thừa cùng ngoại đạo ác kiến. Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 


13 



9,- GIỚI KHÔNG KHÁN BỊNH 40 


Nếu Phật tử, thấy tất cả người tật bệnh phải tận tâm cúng dường như cúng 
dường Phật. Trong tám phước điền, khán bệnh là « phước điền thứ nhứt ». Neu như 
cha mẹ, Sư tăng cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ bệnh đau khố, đều nên săn sóc 
cho được lành mạnh, Phật tử lại vì lòng hờn giân không chăm nuôi, nhẫn đến thấy 
trong Tăng phường, thành ấp, noi núi rừng đồng nội đường sá có người tật bệnh mà 
không lo cứu tế, Phật tử nầy phạm « Khỉnh cấu tội ». 

10,- GIỚI CHỨA KHÍ CỤ SÁT SINH 

Nếu Phật tử, không được cất chứa binh khí, như dao, gậy, cung, tên, búa, đáo 
v.v... cùng những đồ sát sinh như chài lưới, rập, bẫy v.v...Là Phật tử, dầu cho đến cha 
mẹ bị ngưòi giết còn không báo thù, huống lại đi giết tất cả chúng sinh ! không được 
cất chứa những khí cụ sát sinh ! Neu cố cất chứa, Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

Mười giới như thế, cần nên học và kính trọng phụng trì. (Trong phâm Lục Độ cỏ 
giảng rộng.) 


11.- GIỚI ĐI SỨ 

Nếu Phật tử, chẳng được vì quyền lọi và ác tâm mà đi thông sứ mạng cho hai 
nước hiệp hội quân trận, đem binh đánh nhau làm cho vô lượng chúng sinh bị giết 
hại. Là Phật tử còn không được vào, cùng qua lại trong quân trận, huống lại cố làm 
môi giới chiến tranh. Nếu cố làm, Phật tử nầy phạm « khỉnh cấu tội ». 

12. -GIỚI BUÔN BÁN PHI PHÁP 41 

Nếu Phật tử, cố bán người lành, tôi trai tớ gái, lục súc, buôn bán quan tài, ván 
cây, đồ đựng thây chết, còn không được tự mình buôn bán các thứ ấy, huống lại bảo 
người. Neu cố tự buôn bán, hay bảo người buôn bán các thứ ấy, Phật tử nay phạm « 
khinh cấu tội ». 


13.- GIỚI HỦY BÁNG 

Nếu Phật tử, vì ác tâm, noi ngưòi tốt, ngưòi lành, Pháp sư, Sư Tăng, hoặc Quốc 
vương và hàng quý nhân, vốn vô sự mà hủy báng là phạm bảy tội nghịch, mười giói 
trọng. Vói cha mẹ, anh, em, lục thân phải có lòng tù’ bi, lòng hiếu thuận, mà trở lại vu 
khống cho là phạm tội nghịch, đọa noi ác đạo, Phật tử nay phạm « khinh cấu tội ». 


14 



14,- GIỚI PHÓNG HỎA 42 


Nếu Phật tử, vì tâm ác, phóng hỏa đốt núi, rừng, đồng nội. Tù’ tháng tư đến 
tháng chín phóng hỏa. Hoặc cháy lan đến nhà cửa, thành ấp, tăng phường, ruộng cây 
của người và cung điện tài vật của quỷ thần. Tất cả chỗ có sinh vật không được cố 
thiêu đốt. Nếu cố thiêu đốt, Phật tử nầy phạm « khỉnh cấu tội ». 

15. -GIỚI DẠY GIÁO LÝ NGOÀI ĐẠI THỪA 43 

Nếu Phật tử, từ Phật tử, lục thân, tất cả thiện tri thức, đến ngoại đạo ác nhân, 
đều phải khuyên bảo thọ trì kinh luật Đại thừa. Nên giảng cho hiểu nghĩa lý khiến 
phát Bồ đề tâm, Thập Phát Thú tâm, Thập Trưởng Dưỡng tâm, Thập Kim Cương 
tâm. Trong ba mưoi tâm ấy, giảng cho họ hiếu pháp đụng tuần thứ của mỗi món. Mà 
Phật tử lại ác tâm, sân tâm đem kinh luật của Thanh văn nhị thừa cùng các bộ luận 
của ngoại đạo tà kiến đế dạy ngang cho người. Phật tử nay phạm «khinh cấu tội ». 

16. - GIỚI VÌ LỢI MÀ GIẢNG PHÁP LỘN LẠO 

Nếu Phật tử, phải tận tâm học kinh luật oai nghi Đại thừa, thông hiểu nghĩa lý, 
khi thấy có hàng tân hoc Bồ Tát từ xa trăm dăm nghìn dăm đến cầu hoc kinh luât 
Đại thừa, nên đúng như pháp giảng gỉăỉ tất cả khố hạnh, hoặc đốt thân, hoặc đốt 
cánh tay, đốt ngón tay. Neu không đốt thân hay cánh tay, ngón tay cúng dường chư 
Phật thời không phải là hàng Bồ Tát xuất gia. Nhẫn đến xả thịt nơi thân cùng tay 
chân mà bố thí cho tất cả những cọp, sói, sư tử đói, cùng tất cả loài quỷ đói. Rồi sau 
mói tuần tự theo căn cơ của mỗi ngưòi giảng chánh pháp cho hàng tân học ấy được 
mở thông tâm ý. Neu Phật tử vì quyền lọi, đáng dạy mà không dạy, lại giảng kinh 
luật một cách điên đảo, văn tự lộn xộn không có thứ lóp trước sau, thuyết pháp có 
tính cách hủy báng Tam Bảo. Phật tử nầy phạm « khỉnh cấu tội ». 

17.- GIỚI CẬY THẾ Lực QUYÊN TỞI 44 

Nếu Phật tử, tự mình vì việc ăn uống tiền của, lọi dưỡng, danh dự mà thân cận 
quốc vương, hoàng tử cùng các quan, nương quyền cậy thế bức người đế lấy tiền của, 
lại bảo ngưòi khác cũng cầu lọi như vậy. Tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, 
đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Phật tử nầy phạm « khinh cấu tội ». 

18.- GIỚI KHÔNG THÔNG HIỂU MÀ LÀM THẦY TRUYỀN GIỚI 45 


15 



Nếu Phật tử phải học mưòi hai phần kỉnh, thường tụng giói. Mỗi ngày sáu thời, 
nghiêm trì Bồ Tát giói, hiểu rõ nghĩa lý tính Phật tính của giói. Nếu Phật tử không 
hiếu một kệ một câu cùng nhân duyên của giói luật, mà dối rằng thông hiếu, đó chính 
là dối gạt mình và cũng là dối gạt ngưòi khác. Không hiểu một pháp, không biết một 
luật mà lại đi làm thầy truyền giói cho người. Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội». 

19.- GIỚI LƯỠNG THIỆT ( lưỡi đôi chiều) 46 

Nếu Phật tử, vì ác tâm, thấy thầy Tỳ kheo trì giói tay bưng lư hương, tu hạnh 
Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho sinh sự bất hòa khinh khi ngưòi hiền, tạo nhiều 
tội ác. Phật tử nầy phạm « khỉnh cấu tội». 

20. -GIỚI KHÔNG PHÓNG SANH 47 

Nếu Phật tử, vì tâm từ bi mà làm việc phóng sinh. Tất cả nam tử là cha ta, tất 
cả nữ năng là mẹ ta. Tù’ nhiều đòi ta đều thác sinh noi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sinh 
trong lục đạo đều la cha mẹ ta. Neu giết chúng đế ăn thịt, thòi chính giết cha mẹ ta, 
mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta, cho 
nên phải thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo người làm. Neu lúc thấy ngưòi 
đòi sát sinh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khố ! Thường đem 
giói Bồ Tát giảng dạy đế cứu độ chúng sinh. Neu ngày cha mẹ hay anh em chết, nên 
thỉnh Pháp sư giảng kinh luật Bồ Tát giói. Người chết nhờ phước đức ấy, hoặc được 
vãng sinh Tịnh độ ra mắt chư Phật, hay thác sinh trong cõi tròi cõi ngưòi. Neu không 
làm các điều trên đây, Phật tử nầy phạm « khỉnh cấu tội ». 

Mười giới như thế cần nên học tập kính trọng phụng trì. Như trong phâm « Diệt tội 
» giảng rõ mỗi giới. 

21.- GIỚI ĐEM SẦN BÁO SẦN, ĐEM ĐÁNH TRẢ ĐÁNH 48 

Nếu Phật tử, không được đem giận trả giận, đem đánh trả đánh. Nếu cha mẹ 
anh em hay lục thân bị ngưòi giết cũng chang báo thù, hoặc quốc chủ bị ngưòi thí 
chết cũng chang được báo thù. Giết sinh mạng đế báo thù sinh mạng, đó là việc 
không thuận vói hiếu đạo. Hãy còn không được chứa nuôi tớ, rồi đánh đập mắng 
nhiếc chúng, mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khấu nghiệp. Huống lại cố 
đi làm tội thất nghịch. Nếu xuất gia Bồ Tát không có lòng từ bi cố báo thù, nhẫn đến 
cố báo thù cho trong hàng lục thân. Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

22. -GIỚI KIÊU MẠN KHÔNG THỈNH PHÁP 


16 



Nếu Phật tử, mới xuất gia chưa hiểu kinh luật, mà tự ỷ mình là trí thức thông 
minh, hoặc ỷ mình là cao quý, lớn tuối, hoặc ỷ mình là dòng sang, con nhà quyền quý, 
hoặc ỷ mình học rộng, phước to, giàu lớn y.y... rồi sinh lòng kiêu mạn mà không chịu 
học hỏi kinh luật vói các vị Pháp sư học đạo trước mình. Vị Pháp sư ấy hoặc dòng 
hèn, con nhà hạ tiện, tuối trẻ nghèo nàn, hèn hạ, hay có tật nguyền, nhưng lại thiệt có 
đức hạnh cùng thông hiểu nhiều kinh luật. Hàng tân học Bồ Tát không được nhìn 
vào dòng giống vị Pháp sư mà không chịu đến học đạo lý Đại thừa với vị ấy. Phật tử 
nầy phạm « khỉnh cấu tội ». 

23. -GIỚI KHINH MẠN KHÔNG TẬN TẦM DẠY 49 

Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, lúc có tâm tốt muốn thọ giói Bồ Tát, thòi 
đối trước tượng Phật, cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giói. Nên ở trước tượng 
Phật và tượng Bồ Tát sám hối trong bảy ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giói. 
Như chưa thấy hảo tướng thòi phải sám hối mười bốn ngày, hăm mốt ngày, hay đến 
cả năm, cầu thấy được hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước 
tượng Phật Bồ Tát mà thọ giói. Như chưa thấy hảo tướng thì dầu có đối trước tướng 
Phật thọ giói vẫn không gọi là đắc giói. Nếu đối trước vị Pháp sư đã thọ giới Bồ Tát 
mà thọ giói, thòi không cần thấy hảo tướng. Tại sao vậy ? Vì vị Pháp sư ấy là chư sư 
truyền giói cho nhau, nên không cần hảo tướng. Hễ đối trước vị Pháp sư ấy mà thọ 
giói liền đắc giới, do vì hết lòng kính trọng nên đắc giói. Neu ở trong vòng nghìn dặm, 
mà tìm không được vị Pháp sư truyền giói thòi, Phật tử được phép đối trước tượng 
Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giói Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. Nếu 
các vị Pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giói pháp Đại thừa, kết giao với các nhà 
quyền quý, khi có hàng tân học Bồ Tát đến cầu học nghĩa kỉnh, luật, lại giận ghét, 
hay khỉnh ngạo, không chịu tận tâm chí bảo, vị nay phạm “khinh cấu tội”. 

24.- GIỚI KHÔNG TẬP HỌC ĐẠI THỪA 50 

Nếu Phật tử, có kinh luật Đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp 
thân của Phật, mà không chịu siêng học siêng tu, lại bỏ bảy của báu, trở học những 
sách luận tà kiến của nhị thừa, ngoại đạo, thế tục, đó là làm mất giống Phật, là nhân 
duyên chướng đạo, chẳng phải thật hành đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử 
nầy phạm “khinh cấu tội”. 

25.- GIỚI TRI CHÚNG VỤNG VỀ 51 

Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập diệt làm Pháp sư, Giảng sư, Luật sư, Thiền sư, 
Thủ tọa, Tri sự, Tri khách, phải có lòng tù’ bi khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ 


17 



như của riêng mình, mà trở lại khuấy chúng gây gổ, kình chống, lung lòng xài của 
Tam Bảo, Phật tử nầy phạm “khinh cấu tội”. 

26.- GIỚI RIÊNG THỌ LỢI DƯỠNG 52 

Nếu Phật tử ở trước trong Tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát Tỳ 
Kheo đến, hoặc nơi thành ấp nhà cửa của Tăng hay của vua, nhẫn đến chỗ kiết hạ an 
cư cùng trong đại hội ... chư Tăng ở trước phải rước đến đưa đi, cung cấp cho những 
đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế v.v... Neu tự mình không có, 
thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân mình mà bán, đế sắm đồ cung cấp cho 
những khách Tăng ấy. Neu có thí chủ thính chúng Tăng thọ trai, khách Tăng có dự 
phần, vị Tri sự phải theo thứ tự phái khách Tăng đi thọ trai. Neu chư Tăng ở trước 
riêng đi thọ trai mà không phái khách Tăng đi, thời vị Tri sự mắc vô lượng tội, không 
đáng là hàng Sa Môn, không phải dòng Thích Tử, nào khác gì loài súc sinh. Phật tử 
nầy phạm “khinh cấu tội”. 


27.- GIỚI THỌ BIỆT THỈNH 53 

Nếu Phật tử; tất cả chẳng được nhận của cúng dường dành riêng về mình. Của 
cúng dưòng nay thuộc về thập phương Tăng, nếu nhận riêng thời là lấy của thập 
phương Tăng đem về phần mình. Và của vật trong tám phước điền : Chư Phật, 
Thánh nhân, các Sư Tăng, cha, mẹ, và người bệnh, tự mình riêng nhận dùng. Phật tử 
nầy phạm “ khỉnh cấu tội”. 

28,- GIỚI BỆNH THỈNH TẢNG 54 

Nếu Phật tử, có những hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn việt 
lúc muốn thỉnh Tăng đế cúng dường cầu nguyện, nên vào Tăng phưòng thưa vói vị 
Tri sự. Vị Tri sự bảo rằng : theo thứ tự mà thỉnh thời được thập phương Hiền 
Thánh Tăng. Mà người đòi thỉnh riêng năm trăm vị A La Hán Bồ Tát Tăng vẫn 
không bằng theo thứ tự thỉnh một phàm phu Tăng. Trong giáo pháp của bảy đức 
Phật đều không có pháp thỉnh Tăng riêng. Nếu thính Tăng riêng đó là pháp của 
ngoại đạo, là không thuận vói hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thính riêng thời phạm “khinh 
cấu tội”. 


29,- GIỚI TÀ MẠNG NUÔI SỐNG 55 

Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lọi dưỡng buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ 
ăn, tự xay, tự giã, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sinh trai hay gái, bùa chú, pháp 
thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, 


18 



nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sinh kim, sinh ngân, độc sâu cổ, đều không có lòng 
từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật tử nầy phạm « khinh cấu 
tội». 


30.- GIỚI QUẢN LÝ CHO BẠCH Y 56 

Nếu Phật tử vì ác tâm, tự mình hủy báng Tam Bảo, giả tuồng kính mến, miệng 
thì nói không, mà hành vi lại ở trong có, làm quản lý cho hàng bạch y làm mai làm 
mối cho nam nữ giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược ; những ngày lục 
trai trong mỗi tháng, ba tháng trường trai trong mỗi năm, làm việc sát sinh, trộm 
cướp, phá trai, phạm giói. Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

Mười giới như thế, cần nên học hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phấm « Chế 
Giới » cỏ giảng rõ. 


31. -GIỚI KHÔNG MUA CHUỘC 

Nếu Phật tử, sau khi Phật nhập diệt ở trong đòi ác , thấy hàng ngoại đạo, bọn 
giặc cướp cùng tất cả ngưòi ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán 
kinh luật, đem bán Tỳ Kheo, Tỳ kheo Ni, cùng ngưòi hành đạo Bồ Tát, kẻ phát tâm 
Bồ đề, đế làm tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi ngưòi. Phật tử thấy những 
sự như thế, nên có lòng tù’ bi tìm cách cứu vót. Neu không đủ sức, Phật tử phải đi 
quyên tiền các noi để chuộc hình tượng Phât, Bồ Tát và tất cả kinh luật, chuộc Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, người tu hạnh Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ đề. Nếu không chuộc, Phật 
tử nay phạm « Khỉnh cấu tội ». 

32. - GIỚI TỔN HẠI CHÚNG SANH 57 

Nếu Phật tử không được buôn bán dao, gậy, cung, tên những khí giói sát sinh. 
Không được chứa cân non giạ thiếu. Không được nương thế lực quan quyền mà lấy 
tài vật của ngưòi. Không được ác tâm trói buộc ngưòi, và phá hoại việc thành công 
của ngưòi. Không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. Neu cố tâm làm các điều trên, Phật 
tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

33. - GIỚI TÀ NGHIỆP GIÁC QUÁN 58 

Nếu Phật tử không vì ác tâm đi xem tất cả nam nữ v.v... đánh nhau, hay binh 
trận binh tướng hoặc cướp v.v... đấu chiến nhau. Cũng chang được đi xem hát, nghe 
nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá bóng v.v... Cho đến bói xủ. Chẳng được làm tay 
sai cho kẻ trộm cướp. Neu cố làm các điều trên, Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 


19 



34, - GIỚI TẠM BỎ BỒ ĐỀ TẦM 59 

Nếu Phật tử, ngày đêm sáu thời đọc tụng giói Bồ Tát nầy. Nên giữ gìn giói luật 
trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nối đế qua 
biển lớn, như các Tỳ Kheo bị cột bằng dây đỏ. Thường có tín tâm lành đối vói Đại 
thừa. Tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát 
Bồ đề tâm và giữ vững không thối chuyến . Neu có một tâm niệm xu hướng theo Nhị 
thừa hay ngoại đạo, Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

35. - GIỚI KHÔNG PHÁT NGUYỆN 

Nếu Phật tử, nên phát những điều nguyện lớn : nguyện ở hiếu thuận vói cha 
mẹ, Sư Tăng - Nguyện đặng gặp được thầy tốt - bạn thiện tri thức - thường dạy bảo 
tôi các kinh luật Đại thừa - dạy cho tôi về « Thập Phát Thú » - « Thập Trưởng Dưỡng 
» - « Thập kim Cương » - « Thập Địa » Cho tôi hiểu rõ để tu hành đúng vói chánh 
pháp - nguyện giữ vững giói của Phật : thà chết chớ không chịu phai lòng. Neu các 
Phật tử không phát những điều nguyện trên đây thòi phạm « khỉnh cấu tội ». 

36.- GIỚI KHÔNG PHÁT THỆ 60 

Nếu Phật tử, khi đã phát mười điều nguyện lớn trên đây rồi, phải giữ gìn giói 
cấm của Phật. Tự thệ nguyện rằng: “Thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi đao, quyết 
không cùng vói tất cả người nữ làm điều bất tịnh đế phạm điều cấm trong kinh luật 
của tam thế chư Phật. Lại thề rằng: “Thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn 
lóp, quyết không đế thân này phá giói mà thọ nhận những đồ y phục của tín tâm đàn 
việt. Thà chịu nuốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn kiếp , 
quyết không đế miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phấm của tín tâm đàn việt. 
Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không đế thân này phá giới mà 
nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàn việt. Thà trong một hai kiếp chịu cho cả 
trăm gươm giáo đâm vào mình, quyết không đế thân này phá giới mà thọ các thứ 
thuốc men của tín tâm đàn việt. Thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, 
quyết không đế thân này phá giới mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai 
của tín tâm đàn việt.” Lại phát thệ rằng: “Thà dùng chày sắt đập thân này từ đầu tói 
chơn nát như tro bụi, quyết không đế thân này phá giói mà thọ sự cung kính lễ bái 
của tín tâm đàn việt. Lại phát thệ rằng: “Thà lấy trăm nghìn lưỡi gươm giáo khoét 
đôi mắt mình, quyết không đem tâm phá giới này mà nhìn xem sắc đẹp của người. 
Thà lấy trăm nghìn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình trải qua một hai kiếp, quyết không 
đem tâm phá giói này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm nghìn lưỡi dao cắt 
bỏ mũi mình, quyết không đem tâm phá giói này mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy 


20 



trăm nghìn lưõi dao cắt đút lưõi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ăn các 
thức tịnh thực của ngưòi. Thà lấy búa bén chặt chém thân thế mình, quyết không 
đem tâm phá giói này mà tham mặc đồ tốt.” Lại phát nguyện: “Nguyện cho tất cả 
chúng sanh đều được thành Phật.” Nếu Phật tử không phát những điều thệ này, thòi 
phạm « khỉnh cấu tội ». 

37.- GIỚI VÀO CHỎ HIỂM NẠN 61 

Nếu Phật tử, mỗi năm phải hai kỳ hành đầu đà, mùa Đông mùa Hạ thòi ngồi 
thiền kiết hạ an cư. Thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bát, bình, tọa cụ, tích 
trượng, hộp lư hương, dãy lượt nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, 
kinh luật, tượng Phật, tượng Bồ tát. Khi Phật tử hành đầu đà cùng lúc du phương đi 
lại trăm dặm ngàn dặm, mười tám món này mang luôn bên mình. Đây là hai kỳ hành 
đầu đà trong mỗi năm: Tù’ rằm tháng giêng đến rằm tháng ba, và tù’ rằm tháng tám 
đến rằm tháng mưòi. Trong hai kỳ hành đầu đà, luôn mang theo mình 18 món ấy 
như chim hai cánh. Neu đến ngày bố tát, hàng tân học Phật tử, mỗi nửa tháng luôn 
bố tát, tụng mười giói trọng và bốn mưoi tám giói khỉnh. Lúc tụng giói, nên ở trước 
tương Phât và Bồ tát mà tung. Chỉ có môt ngưòi bố tát thời môt ngưòi tung. Nếu hai 
ngưòi, ba ngưòi nhẫn đến trăm nghìn người cũng một ngưòi tụng, còn bao nhiêu thòi 
lắng nghe. Ngưòi tụng ngồi cao, ngưòi nghe ngồi thấp. Mỗi ngưòi đều đắp y hoại sắc 
chín điều, bảy điều và năm điều. Trong lúc kiết hạ an cư cũng phải mỗi việc đúng 
theo phép tắc. Lúc đầu đà chớ đi đến chỗ có tai nạn, cõi nước hiếm ác, nhà vua hung 
bạo, đất đai gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng lụt, bão, 
nạn cháy, giặc cướp, đường sá có rắn rít ... Tất cả noi hiếm nạn ấy đều không được 
đến. Chang những lúc hành đầu đà, mà lúc kiết hạ an cư cũng không được vào 
những chỗ hiếm nạn ấy. Neu cố ý vào những noi ấy, Phật tủ’ này phạm « khỉnh cấu 
tội ». 


3 8. -GIỚI TRÁI THỨ Tự TÔN TY 62 

Nếu Phật tử, phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi : ngưòi thọ giói trước thòi 
ngồi ngồi trước, ngưòi thọ giới sau thời ngồi sau. Không luận già, trẻ, Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni. Ngưòi sang như Quốc Vương, Hoàng tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, 
tôi tớ v.v... tất cả đều theo thứ tự mà ngồi : ngưòi thọ giói trưóc thòi ngồi trước, 
ngưòi thọ giới sau thòi ngồi sau. Không được như hàng ngoại đạo, si mê, hoặc già, 
hoặc trẻ, ngồi trước sau lộn xộn không có thứ tự, không khác cách ngồi của bọn binh 
nô. Trong Phật pháp của ta, hễ ngưòi thọ giói trước thòi ngồi trước, còn ngưòi thọ 
giói sau thòi ngồi sau. Neu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thòi phạm 
« khỉnh cấu tội ». 


21 



39.- GIỚI KHÔNG TU PHƯỚC HUỆ 63 


Nếu Phật tử thường phải khuyến hóa tất cả mọi ngưòi kiến tạo tăng phường 
noi núi rừng vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiền trong mùa Đông 
mùa Hạ, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến tạo. Ngưòi Phật tử phải giảng 
thuyết kinh luật Đại thừa cho tất cả chúng sanh. Lúc tật bệnh, nước có nạn có giặc, 
ngày cha, mẹ, anh, em, Hòa Thượng, A Xà Lê khuất tịch, và mỗi tuần thất, nhẫn đến 
bảy tuần thất, cũng nên giảng thuyết kinh luật Đại thừa. Tất cả những trai hội cầu 
nguyện, những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn lụt, bão, hỏa hoạn, ghe thuyền trôi 
giạt noi sông to biến lớn, gặp quỷ La sát v.v... đều cùng đọc tụng kinh luật Đại thừa. 
Nhẫn đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thất nghịch gông cùm xiềng xích trói buộc 
tay chân, hoặc ngưòi nhiều dâm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên 
giảng kinh luât Đai thừa nầy. Nếu hàng tân hoc Phât tử không thât hành như trên 
đây, thời phạm « khỉnh cấu tội ». 

Chín giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phâm “Phạm 
Đàn ” cỏ giải rộng. 


40.- GIỚI KHÔNG BÌNH ĐẲNG TRUYỀN GIỚI 

Nếu Phật tử, lúc cho ngưòi thọ giói không được lựa chọn. Tất cả hàng Quốc 
vương, Hoàng tử, các quan, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Tín nam, Tín nữ, Dâm nam, Dâm 
nữ, Phạm thiên trong mưòi tám cõi sắc, Thiên tử trong sáu cõi dục, người thiếu căn, 
hai căn, huỳnh môn, tôi tớ và tất cả quỷ thần đều được thọ giói. Tất cả y phục ngọa 
cụ nên bảo phải hòa màu: xanh, vàng, đỏ, đen, tím nhuộm thành hoại sắc cho hiệp 
vói đạo. Trong tất cả quốc độ, theo y phục của ngưòi trong nước, mặc y phục của 
thầy Tỳ kheo đều phải khác vói y phục của ngưòi thế tục. Khỉ ai muốn thọ Bồ tát giói, 
vị Sư phải hỏi rằng: “Trong đời này ngưoi có phạm tội thất nghịch chăng?” Bồ tát 
Pháp sư không được cho ngưòi phạm tội thất nghịch thọ giới trong đòi này. Đây là 
tội thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật chảy máu; hại bực Thánh nhơn; giết cha; giết 
mẹ; giết Hòa thượng, giết A xà lê; phá Yet ma tăng, chuyến Pháp luân tăng. Neu 
phạm tội thất nghịch, thời hiện đòi không đắc giói. Ngoài ra tất cả ngưòi đều được 
thọ giới. Theo pháp của ngưòi xuất gia, không lạy: Quốc vương, cha mẹ, lục thân và 
quỷ thần. Phàm hễ ai nhận hiếu lòi nói của Pháp sư đều được thọ giói. Mà có ngưòi 
từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu Pháp, nếu Bồ tát Pháp sư vì ác tâm, sân tâm, mà 
không mau truyền giói Bồ tát cho ngưòi ấy, thời phạm « khỉnh cấu tội ». 

41.- GIỚI VÌ LỢI LÀM THẦY 64 


22 



Nếu Phật tử, giáo hóa người sanh lòng tin tưởng pháp Đại thừa, Bồ tát làm 
Pháp sư giáo giới cho người, lúc thấy có người muốn thọ giói Bồ tát, nên bảo ngưòi 
ấy thỉnh hai đại sư: Hòa thượng và A xà lê. Phải hỏi ngưòi ấy có phạm tội thất nghịch 
không? Nếu người ấy hiện đòi có phạm tội thất nghịch, thời Pháp sư không được cho 
người ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch thòi cho thọ giới. Neu có phạm 
trong mười giói trọng, phải bảo ngưòi ấy sám hối; đối trước tượng Phật và Bồ tát, 
ngày đêm sáu thời tụng giói Bồ tát, tha thiết đảnh lễ tam thế chư Phật, cho được thấy 
hảo tướng. Sám hối như thế trong bảy ngày, mười bốn ngày, hăm mốt ngày, nhẫn 
đến trọn năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng: Thấy Phật 
đến xoa đầu mình, thấy quang minh, thấy hoa báu, v.v... các thứ cảnh tượng lạ. Thấy 
được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Neu không được thấy hảo 
tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích. Người này hiện đòi cũng không đắc giói, nhưng 
đặng tăng ích thọ giói. Neu là ngưòi phạm trong bốn mưoi tám điều giói khinh, đối 
thủ sám hối, thòi tội đặng tiêu diệt, không phải như tội thất nghịch. Vị Pháp sư giáo 
giói ở trong những pháp này phải hiếu rõ. Neu không hiếu kinh luật Đại thừa, những 
giói khỉnh, giói trọng, hành tướng phải, chang phải; không hiếu đệ nhất nghĩa đế, tập 
chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, 
chánh pháp tánh. Những quán hạnh đa, thiếu, xuất, nhập của trong các pháp đó, 
cùng mưòi chi thiền, tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều không thông hiểu. Phật tử vì tài 
lọi, vì danh tiếng, cầu quấy, cầu nhiều, tham đệ tử đông nên giả tuồng là mình hỉếu 
biết tất cả kinh luật, đế được cúng dường, đó là tự dối mình mà cũng khi-dối ngưòi 
khác. Neu cố làm Giói sư truyền giói cho ngưòi, Phật tử này phạm «khinh cấu tội ». 

42.- GIỚĨ VÌ NGƯỜĨ ÁC GIẢNG GIỚI 65 

Nếu Phật tử, không được vì tài lọi mà đem đại giói của chư Phật đây nói vói 
ngưòi chưa thọ giói Bồ tát, hoặc vói hàng ngoại đạo, những ngưòi tà kiến, ... Trừ 
Quốc vương, ngoài ra không được nói vói tất cả hạng ngưòi ấy. Những hạng ngưòi ấy 
chang thọ giói của Phật, gọi là súc sanh, đòi đời sanh ra không gặp được Tam Bảo, 
như cây đá, không có tâm thức; gọi là ngoại đạo, bọn tà kiến, không khác cây cối. Vói 
những hạng ngưòi tà ác ấy, nếu Phật tử giảng nói giói pháp của chư Phật, thòi phạm 
« khỉnh cấu tội ». 


43.- GIỚI CỐ MỐNG TẦM PHẠM GIỚI 66 

Nếu Phật tử, do đức tin mà xuất gia, thọ chánh giói của Phật, lại cố mống tâm 
hủy phạm giói pháp, thời không đươc thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn việt, 
cũng không được đi trên đất của tất cả quốc dân. Năm nghìn Đại quỷ luôn đứng án 
trước mặt người đó mà gọi là “Gã bợm giặc”. Neu khi đi vào trong phòng nhà thành 
ấp, các quỷ thường theo chà quét dấu chơn của người ấy. Tất cả ngưòi đòi đều mắng 


23 



người ấy là kẻ giặc trong Phật pháp. Hết thảy chúng sanh đều không muốn nhìn ngó 
ngưòi ấy.Ngưòi phạm giói, khác nào loài súc sanh, cây cỏ. Neu cố phá hủy giói pháp 
của Phật, Phật tử này phạm « khỉnh cấu tội ». 

44.- GIỚI KHÔNG CÚNG DƯỜNG KINH LUẬT 67 

Nếu Phật tử, phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật Đại thừa, dùng 
giấy, vải, hàng, lụa, thẻ tre, yỏ cây, cho đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy 
tủy làm nước, chẻ xương làm viết, đế biên chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương 
hoa vô giá và tất cả châu báu làm hộp, rương, đựng những quyến kinh luật. Neu 
không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử nay phạm « khỉnh cấu tội ». 

45. - GIỚI KHÔNG GIÁO HÓA CHÚNG SINH 68 

Nếu Phật tử, nên có lòng đại bi, khi nào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy 
những loài chúng sinh, phải xướng lên rằng : « Các người đều nên thọ tam quy và 
thập giói ». Neu gặp trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê v.v... nên tâm nghĩ miệng nói : « Các 
người là súc sanh phát Bồ đề tâm ».Khi Phật tử đi đến núi, rừng, sông, đồng nội cùng 
tất cả chỗ, đều làm cho tất cả chúng sanh phát Bồ đề tâm. Nếu Phật tử không phát 
tâm giáo hóa chúng sinh, thời phạm « khinh cấu tội ». 

46, - GIỚI THUYẾT PHÁP KHÔNG ĐÚNG PHÁP 

Nếu Phật tử, thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa . Lúc vào nhà đàn hội 
sang giàu, cùng trong tất cả chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch 
y. Phải ngồi trên tòa cao trước chúng bạch y. Vị Tỳ kheo Pháp sư không được đứng 
dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết pháp , vị Pháp sư ngồi tòa cao, dùng 
hương hoa cúng dường, còn tứ chúng, hàng thính giả, thời ngồi dưới. Đối với Pháp sư 
phải như là hiếu thuận cha mẹ, kính thuận Sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa. Neu 
Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp thời phạm « khỉnh cấu tội ». 

47.- GIỚI CHẾ HẠN PHI PHÁP 69 

Nếu Phật tử, đều đã có lòng tin thọ giói của Phật, hoặc Quốc vương, Hoàng tử, 
các quan, bốn bộ đệ tử tự ỷ thế lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra điều 
luật chế, hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng không 
cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát, cùng Tháp và Kỉnh luật. Lại đặt ra chức quan 
đổng lý hạn chế tứ chúng, và lập bộ sổ ghi số Tăng. Tỳ Kheo Bồ Tát đứng dưói đất 
còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ Tát 
nay chính nên được mọi người cúng dường, mà trở lại bắt làm tay sai của các quan 


24 



chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu Quốc vương và các quan có lòng tốt thọ giới của 
Phật, chớ làm những tội phá Tam Bảo ấy. Nếu cố làm, thời phạm « Khỉnh cấu tội ». 

48,- GIỚI PHÁ DIỆT PHẬT PHÁP 70 

Nếu Phật tử do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lọi, giảng thuyết 
giới của Phật cho Quốc vương và các quan, làm những sự gông trói các Tỳ kheo, Tỳ 
Kheo Ni, người thọ giói Bồ Tát như cách của ngục tù và binh nô ? Như trùng trong 
thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chớ chang phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế các Phật 
tử tự hủy phá Phật pháp, không phải ngoại đạo hay Thiên ma phá được. Người đã 
thọ giới của Phật, nên hộ trì giói luật của Phật như ấp yêu con một, như kính thờ cha 
mẹ, không được hủy phá. Ngưòi Phật tử khi nghe ngoại đạo, người ác dùng lòi xấu 
hủy báng giới pháp của Phât, thời đau đớn không khác nào cả ba trăm cây dáo nhọn 
đâm vào tim mình, hay cả nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bố vào thân mình. 
Thà tự cam vào ở địa ngục đến trăm kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy báng giới 
pháp Phật do bọn người ác. Huống là không lòng hiếu thuận, tự mình hủy báng phá 
giới pháp của Phật, hay làm nhơn duyên bảo người khác hủy phá. Neu cố phá giới 
pháp, Phật tử nầy phạm « khinh cấu tội ». 

Chín giới như vậy, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. 

VII.- TỒNG KÉT 

Đức Phật dạy : Các Phật tử ! Đó là bốn mươi tám điều giới khinh, các người phải 
thọ trì. Chư Bồ Tát thuở đời quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát thuở đời vị lai sẽ tụng, chư Bồ 
Tát hiện tại đương tụng. 

Các Phật tử lóng nghe ! Mười giới trọng, bốn mươi tám giới khinh đây, chư Phật 
trong ba thuở đã tụng, sẽ tụng và hiện đương tụng. Nay ta cũng tụng như vậy. 

VIII.- LƯU THÔNG 

Đức Phật phán tiếp : Tất cả đại chúng, Quốc vương, Vương tử, các quan, Tỳ Kheo, 
Tỳ kheo Ni, tín nam, tín nữ thảy, những người thọ trì giới Bồ Tát, nên phải thọ trì đọc tụng 
giảng thuyết biên chép quyển giới pháp Phật tinh thường trụ để lưu thông mãi mãi. Tất cả 
chúng sanh xoay vần truyền dạy lẫn nhau không dứt. Do đây, được gặp chư Phật, được 
chư Phật trao tay. Đời đời khỏi hắn ba ác đạo và tám chồ nạn. Thường được thác sinh 
trong loài người, hay cõi trời. 71 


25 


Nay ta ở dưới cội Bồ đề nầy, lược giảng giới pháp của chư Phật. Tất cả đại chúng 
phải nhất tâm học Ba la Đe Mộc Xoa, hoan hỉ phụng hà nh . 

Như phần « khuyến học » trong phấm « Vô tướng thiên vưong » mồi mỗi đều giảng 
rõ. 


Lúc đó chư vị Học sĩ trong cõi tam thiên ngồi lóng nghe đức Phật tụng giới, hết lòng 
kính trọng, hoan hỉ thọ trì. 72 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về mười vô tận giới pháp trong phấm « Tâm 
địa pháp môn» của đức Phật Lô Xá Na đả giảng nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng lúc trước. 
Nghìn trăm ức đức Thích Ca cũng đồng giảng như vậy. 

Từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương đến dưới cây Bồ đề nay, thuyết pháp cả mười chồ, 
vì tất cả Bồ Tát và vô số đại chúng thọ trì đọc tụng giải thuyết pháp nghĩa cũng như vậy. 

Nghìn trăm ức thế giới, Liên Hoa Đài Tạng thế giới, vi trần thế giới, chư Phật cũng 
giảng thuyết như vậy. 

Tất cả Phật tâm tạng, địa tạng, giới tạng, vô lượng hạnh nguyện tạng, nhân quả Phật 
tính thường trụ tạng. Tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như thế đã xong 73 

Het thảy chúng sanh trong nghìn trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỉ phụng hành. 

Còn về phần giảng rộng những hành tưởng của tâm địa thời như trong phấm « Phật 
Hoa Quang Vương Thất Hạnh » có nói. 

IX. KỆ KHEN NGỢI GIỚI PHÁP 

Người trí nhiều Định Huệ 
thọ trì được pháp nay 
lúc còn chưa thành Phật 
được hưởng năm điều lợi : 

Một là Thập Phương Phật. 

Thương tưởng hộ trì luôn. 

Hai là lúc lâm chung, 

Chánh niệm lòng an vui. 

Ba là sanh chồ nào, 
cùng Bồ Tát làm bạn. 


26 


Bốn là những công đức, 
giới độ đều thành tựu. 

Năm, đời này, đời sau, 

Đủ giới và phuớc huệ. 

Đây là các Phật tử 
nguời trí khéo nghĩ luờng 
kẻ truớc tuớng chấp ngã 74 
không thể đuợc pháp này 
nguời trầm không trệ tịch 75 
cũng không gieo giống đuợc 
muốn nảy mầm bồ đề 
trí huệ soi thế gian 
Phải nên quan sát kỹ 
Thật tuớng của các pháp : 
Không sinh cũng không diệt, 
không thuờng lại không đoạn 
chẳng đồng cũng chẳng khác 
chẳng đến cũng chẳng đi. 
Trong thể nhất tâm ấy 
siêng tu tập trang nghiêm, 
công hạnh của Bồ Tát 
Phải tuần tự học tập. 

Noi học, noi « Vô học » 
chớ móng tuởng phân biệt, 
Đấy là « đệ nhất đạo ». 

Cũng gọi pháp Đại thừa. 

Het thảy lỗi hí luận 
Đều từ đây dứt sạch 
Vô thuợng trí của Phật 
đều do đây mà thành. 

Vì thế nên Phật tử 
Phải phát tâm dõng mãnh 
Nghiêm trì giới của Phật 
Tròn sạch nhu minh châu. 
Chu bồ tát quá khứ 
Đã từng học giới này 
Hàng vị lai sẽ học, 

Nguời hiện tại đuong học. 
Đây là đuờng Phật đi, 

Là cho Phật khen ngợi. 


27 



Ta đã giảng giới xong 
Phước đức nhiều vô lượng, 

Hồi hướng cho chúngsanh 
Đồng đến “Nhất thế tri”, 

Nguyện ai nghe pháp này 
Đều được thành Phật đạo. 76 

X PHẦN HỒI HƯỚNG 


Trên đài Liên Hoa Tạng 
Đức Phật Xá Na Tôn 
Lược giải Tâm Địa pháp môn 
Truyên lại chư Thê Tôn 
Khinh, trọng phân rành rõ 
Tất cả được nhờ on. 

Nam mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật Biến Pháp Giới Tam Bảo (3 lần) 

KIÉT KINH KỆ 


Trời, A Tu La, Dạ Xoa thảy 
Ai đến nghe pháp phải hết lòng 
Úng hộ Phật Pháp cho thường còn 
Mọi người siêng tu lời Phật dạy. 

Bao nhiêu thính giả đến chồ nay 
Hoặc ở cõi đất hoặc trên không 
Nưong theo chánh pháp ngày đêm tu 
Xót thưong người đời luôn cứu hộ. 

Cầu cho thế giới thường an ổn 
Pháp trí vô biên lợi quần sanh 
Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ 
Dứt hắn quả khố vào viên-tịch. 

Thường dùng giới hưong thoa vóc sáng 
Luôn dùng định phục mặc che thân 
Hoa mầu trí giác khắp trang nghiêm 
Khắp xứ khắp noi thường an lạc 

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

BÁT NHÃ TÂM KINH 


28 


Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


Quán tự tại bồ tát ma ha tát, hà nh thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uấn giai 
không độ nhất thiết khố ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thọ tuởng hành thức diệc phục nhu thị. Xá Lợi Tử, thị chu pháp 
không tuớng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô 
sắc vô thọ tuởng hành thức, vô nhãn nhĩ, thiệt , thân, ý, vô sắc thinh huơng vị xúc pháp vô 
nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô mình diệc vô minh tận, nãi chí vô lão tử , diệc vô 
lão tử tận, vô khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sỡ đắc cố, bồ đề tát đỏa y bát 
nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tuởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chu Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc A Nậu Đa 
La Tam Miêu Tam Bồ Đe. cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, 
thị vô thuoọng chú , thị vô đắng chú, năng trừ nhất thiết khố chân thật bất hu. cố thuyết 
bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế 
bồ đề tát bà ha (3 lần) 


HỒI HƯỚNG 

Thính giới công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phuớc giai hồi huớng 
Phổ nguyện pháp giới chu chúng sanh 
Tốc vãng vô luợng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chuông trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chon minh liễu 
Phổ nguyện tội chuông tất tiêu trừ 
Thế thế thuờng hành Bồ Tát đạo. 

Nguyện sanh Tây phuong Tịnh độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức 
Phố cập u nhứt thiết 
Ngã đẳng dữ chúng sanh 
Giai cộng thảnh Phật đạo. 


Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thuợng. 
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ nhu biển. 


29 


Tư quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đeu trọn thành Phật đạo 

NGUYỆN: 

A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh 
nhơn. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, 
dữ chư Thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã. Nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật 
tiền, cụ Bồ tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí. 

CHÍ TẦM ĐẢNH LỄ: 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật. 

Nam mô Đại bi Quán Thế Ầm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ 
tát. 

Nam mô Liên Trì hải hội Phật, Bồ tát, Hiền Thánh Chúng chư Thượng Thiện Nhơn. 


1 Tụng giới trước chư Tăng, hỏi người thời gọi “Chư Đại Đức”. Nếu trước hàng Sa di Bồ tát hay trước 
hàng Tại gia Bồ tát, thời đối lại “Chư Đại Chúng”, hay “Chư Phật Tử”. Dưới đây, trong đoạn tiền phưong 
tiện và đoạn bài tựa cũng vậy. 

2 Theo chánh pháp, một năm 12 tháng chia làm 3 mùa Xuân, Hạ và Đông. Từ 16 tháng chạp đến 15 tháng 
4 là mùa Xuân. Từ 16 tháng 4 đến 15 tháng tám là mùa Hạ. Từ 16 tháng 8 đến 15 tháng chạp là mùa 
Đông. Neu ngày tụng giới nhằm mùa Hạ hay mùa Đông thời tụng là “Hạ phần” hay “Đông phần”. — Như 
ngày 30 tháng chạp tụng giới thời xướng: “Phần mùa Xuân, bốn tháng làm một mùa, nửa tháng đã qua, 
thiếu một đêm, thừa một đêm, còn ba tháng rưỡi.” Rằm tháng giêng thời xướng: “Phần mùa Xuân, bốn 
tháng làm một mùa, một tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một đêm, còn ba tháng.” Cho đến rằm tháng 
tư thời xướng: “Phần mùa Xuân, bốn tháng làm một mùa, bốn tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một 
đêm.”, V.V.... 

3 Hoặc tụng “Một tháng, một tháng rưỡi, hai tháng, hai tháng rưỡi, ba tháng, ba tháng rưỡi, bốn tháng”. 

4 Lời xướng đây là tụng giới trong ngày ba mưoi tháng chạp: Từ 16 đến 30 là đã qua nửa tháng mùa Xuân, 
nên nói “nửa tháng đã qua”, nhưng đến sáng mùng một mới mãn ngày 30, nên nói “còn thiếu một đêm”, 
và nói “thừa một đêm” là vì ba tháng rưỡi còn lại của mùa Xuân, còn dư đêm ba mưoi vậy. 

5 Hoặc tụng “Còn ba tháng, còn hai tháng rưỡi, còn hai tháng, còn hai một tháng rưỡi, còn một tháng, còn 
nửa tháng”. Hoặc chỉ tụng “Còn thừa một đêm”, nếu đã qua bốn tháng. 

6 Tiếng Phạn “Ba la đề mộc xoa”, Tàu dịch là “Bảo giải thoát”: Giới pháp này bảo đảm sự giải thoát cho 
người tôn kính thọ trì. 


30 



7 Tháng thiếu, ngày 14 tức là ngày 29. Ngày mười bốn và Rằm thời nói “có trăng”, nếu ngày 29 và 30 thời 
nói là “không trăng”. 

8 Tiếng Phạn, dịch là Trưởng tịnh (trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng). 

9 Phẩm Bồ Tát Địa có hai phần: Phần trên : Đức Lô Xá Na Phật giảng về Quả vị của Bồ tát có bốn mươi 
bực: Thập Phát Thu, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương , Thập Địa. Phần dưới: Đức Thích Ca Mâu 
Ni Phật kết giới Bồ tát: 10 điều trọng và 48 điều khinh. 

10 Kinh văn trong phần trên nói: Lúc ấy, đức Thích Ca liền đem đại chúng nơi thế giới này đên nơi Liên 
Hoa Đài Tạng thế giới, trong cung Bá Vạng ức Tử Kim Cương Quang Minh, thấy đức Lô Xá Na Phật 
ngự trên tòa Bá Vạn ức Liên Hoa chói sáng rực rỡ. 

1 1 Kinh văn trong phần trên, đức Lô Xá Na phán: “Ta đã tu hành tâm địa trong trăm A tăng kỳ kiếp, dùng 
đó làm nhân, bỏ hắn phàm phu, thành bực Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, hiệu là Lô Xá Na, ngự nơi 
Liên Hoa Đài Tạng thế giới”. A tăng kỳ, Phạn ngữ, Tàu dịch là vô số. 

12 Kinh văn trong phần trên nói: “Liên Hoa đài ấy có nghìn cánh, mỗi cánh là một thế giới, thành một 
nghìn thế giới. Đức Lô Xá Na phán: “Ta hóa làm một nghìn Thích Ca ngự nơi nghìn thế giới ấy. về sau 
cứ mỗi thế giới trên mỗi cánh hoa lại có trăm ức núi Tu Di, trăm ức mặt nhựt, mặt nguyệt, trăm ức Nam 
Diêm Phù Đe, trăm ức Bồ tát Thích Ca ngồi dưới trăm ức cội Bồ Đe, V.V.... Trong bộ Hiệp Chú giải: một 
ức là một nghìn vạn, tức là mười triệu (10,000,000) — Một Tu Di, một Thái dương hệ là một tiếu thế giới. 
— Một nghìn Thái dương hệ là một Tiếu thiên thế giới — Một nghìn tiếu thiên (1,000,000) là một Trung 
thiên thế giới. — Một nghìn Trung thiên thế giới (1,000,000,000) là một Đại thiên thế giới. Đài hoa có 
nghìn cánh, thành tất cả có một nghìn Đại thiên thế giới, hay là một nghìn tỷ Tiểu thế giới 
(1,000,000,000,000). — Mồi Tiểu thế giới (Một Thái dương hệ), một đức Thích Ca, thành tất cả là một 
nghìn tỷ Thích Ca, hay là thiên bá ức Thích Ca (nghìn trăm ức). 

13 Tòa Kim Cương Hoa Quang ở tại cội Bồ Đe nơi đức Thích Ca thành đạo. Diệu Quang Đường là cung 
của trời Tứ Thiên Vương, từng trời thứ nhất trong sáu cõi trời dục giới. 

14 Thập Trụ: (1) Phát tâm trụ, (2) Trị địa trụ, (3) Tu hành trụ, (4) Sanh quý trụ, (5) Phương tiện cụ túc trụ, 
(6) Chánh tâm trụ, (7) Bất thối trụ, (8) Đồng chon trụ, (9) Pháp vương tử trụ, (10) Quán đảnh trụ. Thập trụ 
đây có thế hiệp với Thập Phát Thu. 

15 Thập Hạnh: (1) Hoan hỷ hạnh, (2) Nhiêu ích hạnh, (3) Vô sân hận hạnh, (4) Vô tận hạnh, (5) Ly si loạn 
hạnh, (6) Thiện hiện hạnh, (7) Vô trước hạnh, (8) Tôn trọng hạnh, (9) Thiện pháp hạnh, (10) Chơn thiệt 
hạnh. Thập Hạnh đây có thế hiệp với Thập Trưởng Dưỡng. 

16 Thập Hồi Hướng: (1) Cứu hộ chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng, (2) Bất hoại hồi hướng, (3) 
Đắng nhất thiết Phật hồi hướng, (4) Chí nhất thiết xứ hồi huớng, (5) Vô tận công đức tạng hồi hướng, (6) 
Tùy thuận bình đắng thiện căn hồi hướng, (7) Tùy thuận đắng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, (8) 
Chơn như tướng hồi hướng, (9) Vô phược giải thoát hồi hướng, (10) Pháp giới vô lượng hồi hướng. Thập 
Hồi Hướng đây có thế hiệp với Thập Kim Cương. 

7 Thập Địa: (1) Hoan hỷ địa, (2) Ly cấu địa, (3) Phát quang địa, (4) Diệm huệ địa, (5) Nan thắng địa, (6) 
Hiện tiền địa, (7) Viền hành địa, (8) Bất động địa, (9) Thiện huệ địa, (10) Pháp vân địa. 

18 Tịch Diệt là Niết Bàn: Đức Phật dùng Đại Bồ Đe tri chứng Đại Niết Bàn lý. Đạo Tràng Tịch Diệt chính 
là Bồ Đe Đạo Tràng. 

19 Phạm là Đại Phạm Thiên Vương, tức là vua cõi trời Tứ Thiền, cũng gọi là Đại Tự Tại Thiên Vương. 
Nhon vì trong hội thuyết pháp này, đức Phật dùng bửu võng của Đại Phạm Thiên Vương làm tỉ dụ, nên 
gọi là Kinh Phạm Võng. Bửu võng là bức mành kết bằng bửu châu treo trước điện Thiên Vương. 

20 về giới Bồ Tát có ba phần: (1) Nhiếp luật nghi giới (những điều ngăn cấm thân, khấu, ý, không cho 
phạm tội lồi), (2) nhiếp thiện pháp giới (những điều lành, điều tốt mà thân, khấu, ý phải thật hành), (3) 
nhiêu ích hữu tình giới (những điều cứu khố ban vui cho chúng sanh). Nhiếp luật nghi giới đưa Bồ Tát 


31 



đến quả đoạn đức (Đại Niết Bàn), chứng Thanh tịnh pháp thân. Nhiếp thiện pháp giới đưa Bồ Tát đến quả 
trí đức (Đại Bồ Đe), chứng Viên mãn báo thân. Nhiêu ích hữu tình giới đưa Bồ Tát đến quả ân đức (Đại 
Từ Bi), chứng ứng hóa thân.“Kim Cưong” thế chất bền chắc trong sạch, dùng dụ cho Đại Niết Bàn, 
“Quang Minh” chiếu sáng khắp nơi, dùng dụ cho Đại Bồ Đe, “Bửu” có năng lực làm cho chúng sanh khỏi 
nghèo khố, được vui sướng, dùng dụ cho Đại Từ Bi. Vì những ý nghĩa trên nên dùng danh từ “Quang 
Minh Kim Cương Bửu Giới” đế gọi ba phần giới Bồ Tát. Và vì ba phần giới Bồ Tát có năng lực đưa hành 
giả đến Phật quả, nên giới này là chủng tử của Phật tánh, là bốn nguyên của Bồ Tát và của chư Phật. Do 
đây mà biết rằng nếu không có giới pháp này, chúng sanh không thế thành Bồ Tát, không thế thành Phật 
được. 

21 Như đoạn trên nói giới pháp này là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thành 
ra giới pháp này là giới phấm của tất cả chúng sanh. “Bốn nguyên tự tánh thanh tịnh” là thế tánh thanh 
tịnh bốn hữu của tất cả chúng sanh, tức là Phật tánh. 

22 Người trì giới này sè được dứt hẳn tất cả tâm bịnh, và chứng chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, ch ơn 
tịnh của quả Đại Niết Bàn, tỉ dụ như Cam lộ, người uống nó sẽ khỏi bịnh khố mà được an vui và trường 
thọ. 

23 Mặt trời, mặt trăng và châu ngọc có những đức tánh: trừ tối tăm, chói sáng, có lợi ích cho sanh vật. 
“Trừ tối”, tức là năng lực phá ác của Nhiếp luật nghi giới. “Chói sáng”, tức là năng lực thành thiện của 
Nhiếp thiện pháp giới. “Lợi ích”, tức là năng lực lợi sanh của Nhiêu ích hữu tình giới. 

24 Chơn thiệt Phật tử. 

25 Sư tăng trong đây chỉ cho Hòa thượng và A xà lê. Còn chư Tăng, thì là Tăng bảo trong phẩm vị Tam 
Bảo (lời giải trong bộ Hiệp Chú). Hiếu thuận với cha mẹ thì những điều ác về thế gian dứt, mà những điều 
lành vè thế gian sanh trưởng. Hiếu thuận với Sư tăng, Tam Bảo, thì những điều ác của thế gian và xuất thế 
gian dứt diệt, những điều lành về thế gian và xuất thế gian phát sanh cho đến viên mãn thành tựu. Vì ý 
nghĩa ấy, nên hiếu thuận là cốt tủy của Bồ Tát giới, và là chí đạo. 

26 Các Bồ tát đây là chỉ cho chư Bồ tát trong 40 vị: Thập Phát Thu, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim 
Cương và Thập Địa. 

27 Mười tám Phạm Thiên là 18 cõi trời ở sắc giới. Trời Sơ Thiền có 3 cõi: (1) Phạm Chúng thiên, (2) 
Phạm Phụ thiên, (3) Phạm Vương thiên. Trời Nhị Thiền có 3 cõi: (4) Thiếu Quang thiên, (5) Vô Lượng 
Quang thiên, (6) Quang Âm Thiên. Trời Tam Thiền có 3 cõi: (7) Thiểu Tịnh thiên, (8) Vô Lượng Tịnh 
thiên, (9) Biến Tịnh thiên. Trời Tứ Thiền có 9 cõi: (10) Phước Sanh thiên, (11) Phước Ái thiên, (12) 
Quảng Quả thiên, (13) Vô Tưởng thiên, (14) Vô Phiền thiên, (15) Vô Nhiệt thiên, (16) Thiện Kiến thiên, 
(17) Thiện Hiện thiên, (18) sắc Cứu Cánh thiên. 

28 Trong Dục giới có 6 từng trời: (1) Trời Tứ thiên vương, (2) Trời Đao lợi, (3) Trời Dạ ma, (4) Trời Đâu 
suất (đức Di Lặc ngự nơi nội viện), (5) Trời Hóa lạc, (6) Trời Tha hóa (chồ Ma vương ngự). 

29 Thời ấy Tây Vực chia ra nhiều nước, và đây là 16 đại quốc: (1) nước Sử Già, (2) nước Ma Kiệt, (3) 
nước Ca Thi, (4) nước Câu Tát La, (5) nước Bạt Kỳ, (6) nước Mạt La, (7) nước Chi Đe, (8) nước Bạt Sa, 
(9) nước Ni Lâu, (10) nước Bàn Xà La, (11) nước A Thấp Ba, (12) nước Bà Ta, (13) nước Tô La, (14) 
nước Càn Đà La, (15) nước Kiếm Phù Sa, (16) nước A Bàn Đề. (theo bộ Hiệp Chú) 

30 Mười bực Phát Thu Bồ Tát: (1) Xả tâm, (2) Giới tâm, (3) Nhẫn tâm, (4) Tấn tâm, (5) Định tâm, (6) Huệ 
tâm, (7) Nguyện tâm, (8) Hộ tâm, (9) Hỉ tâm, (10) Dành tâm. Có thế hiệp với Thập Trụ Bồ Tát. Mười bực 
Trưởng Dưỡng Bồ Tát: (1) Từ tâm, (2) Bi tâm, (3) Hỉ tâm, (4) Xả tâm, (5) Thí tâm, (6) Hảo ngữ tâm, (7) 
ích tâm, (8) Đồng tâm, (9) Định tâm, (10) Huệ tâm. Có thế hiệp với Thập Hạnh Bồ Tát. Mười bực Kim 
Cương Bồ Tát: (1) Tín tâm, (2) Niệm tâm, (3) Hồi hướng tâm, (4) Đạt tâm, (5) Trực tâm, (6) Bất thối tâm, 
(7) Đại thừa tâm, (8) Vô tướng tâm, (9) Huệ tâm, (10) Bất hoại tâm. Có thế hiệp với Thập Hồi Hướng Bồ 
Tát. Mười bực Thể Tánh Địa Bồ Tát: (1) Thể tánh Bình Đẳng địa, (2) Thể tánh Thiện Huệ địa, (3) Thể 


32 



tánh Quang Minh địa, (4) Thế tánh Nhĩ Diệm địa, (5) Thế tánh Huệ Chiếu địa, (6) Thế tánh Hoa Quang 
địa, (7) Thể tánh Mãn Túc địa, (8) Thể tánh Phật Hẩu địa, (9) Thể tánh Hoa Nghiêm địa, (10) Thể tánh 
Nhập Phật Giới địa. có thế hiệp với Thập Địa Bồ Tát. 

31 Huỳnh môn là nguời không phải nam không phải nữ (kẻ bộ nắp). Tám bộ quỷ thần: (1) Thiên thần, (2) 
Long thần, (3) Dạ xoa, (4) Càn thát bà (nhạc thần), (5) A tu la, (6) Ca lâu la (kim xí điếu), (7) Khấn na la 
(ca thần), (8) Ma hầu la già (thần rắn). Thần Kim cuong là vị thần cầm chày kim cuông, trong phấm Phố 
Môn gọi là Chấp kim cuông thần. Kẻ biến hóa , nhu rồng hoát làm nguời, v.v. . . 

32 Phuong tiện giết là những phuong thế truớc khi giết, nhu bắt, trói, nhốt, đè, chỉ đuờng cho nguời ruợt, 
cho nguời bắt, v.v... Khen ngợi sự giết là nguời ấy không có tâm giết, tự mình đến khuyến khích cho 
nguời ấy giết, hay tự tử. Thấy giết tùy hỷ là thấy nguời giết, rồi tự tán thành, ung ý sự giết ấy. Phàm tội 
sát sanh do đủ bốn điều. Nhu tội sát sanh đây, tất cả những tội khác cũng đều nhu vậy. (a) “Nhon giết” là 
cố tâm muốn giết, điều này là trụ cốt của tội. (b) “Duyên giết” là loài hữu tình (nguời, thú, v.v...) cùng 
những khí cụ, noi chồ, v.v... (c) “Cách thức giết” nhu đâm, chém, đập, đánh, bắn, nhận nuớc, thiêu đốt, 
thắt cổ, đố thuốc độc, v.v... (d) “Nghiệp giết”, khi nguời hay thú, v.v... tắt thở (chết) thời nghiệp giết 
thành. Chính noi thế gian này mà kết tội. Ba La Di tội, Tàu dịch là Khí tội; khí là vứt bỏ. Nguời phạm tội 
này thời bỏ hắn ra ngoài phạm vi Phật pháp, không còn là Bồ tát, không còn phải là Phật tử, là Thích tử 
nữa. Cứ theo cảnh mà luận tội thời có ba hạng: noi cha mẹ, Hòa thuợng, A xà lê, Phật và Thánh nhân mà 
giết thời phạm “tội nghịch”, cũng gọi là “vô gián tội”, cũng gọi là giá tội (giá là ngăn chuớng, trọn đời 
quyết không đuợc thọ giới lại). Noi loài nguời và tất cả loài khác, những ai có thế nhận hiếu lời nói của 
Giới su mà giết thời phạm tội “Ba la di”, mất giới. Nguời phạm tội này phải sám hối thấy hảo tuớng mới 
đuợc thọ giới lại.Noi loài súc sanh, v.v..., không hiếu lời nói của giới su mà giết thì phạm tội trọng, 
không mất giới. Đối thú sám hối thì thanh tịnh. — Ngoài ra còn theo tâm mà luận tội nặng nhẹ, v.v. . . . 

33 Vật sở hữu của kẻ khác, có tâm gian lén lấy gọi là trộm, đoạt lấy gọi là cuớp, cùng dối lấy, gạt lấy, gian 
lận mà lấy, v.v...., đều thuộc về trộm cuớp cả. Lấy năm tiền hay nhiều hơn năm tiền (đồ vật thì cứ tính 
giá mà định) phạm Ba la di, mất giới. Lấy duới năm tiền, phạm trọng, không mất giới. 

4 Phật tử tại gia thì trừ vợ chồng chánh thức; Phật tử xuất gia thời với tất cả nam nữ, nếu hành dâm, phạm 
Ba la di, mất giới. Phật tử tại gia, ngày thọ Bát quan trai cũng đồng nhu nguời xuất gia. Phật tử tại gia, nơi 
vợ chồng chánh thức mà hành dâm trái thời, trái nơi thì phạm tội khinh, phải đối thú sám hối. Trái thời là 
ban ngày, ngày lề Phật, Bồ tát, ngày trai. Trái chồ là trừ năm căn, nữ căn. Trái nơi là chồ không phải 
phòng ngủ riêng của vợ chồng. Phi đạo: đối với nguời nữ, đạo tức là miệng, nữ căn và hậu môn, còn đối 
với nguời nam, đạo tức là miệng và hậu môn. Phi đạo hành dâm, nghĩa là hành dâm ở những chồ khác 
trên thân thể, ngoài ba chồ này. 

35 Khi nói vọng mà nguời khác nhận hiểu lời nói ấy thời thành tội. Thân vọng ngữ là ra dấu, lắc đầu, gật 
đầu, đua tay, v.v... Tâm vọng ngữ nhu khi Tăng hỏi, tự biết mình có tội mà vẫn yên lặng, v.v... Vọng 
ngữ cho nguời khác nhận lầm mình là bực siêu phàm, đắc thiền, đắc định, chứng Thánh, v.v... thời phạm 
Ba la di, mất giới. Những vọng ngữ khác thuộc tội khinh, phải đối thú sám hối. 

36 về Bồ tát giới lấy tích cực lợi tha làm chủ, nên bán ruợu phạm tội trọng, còn tự uống ruợu phạm tội 
khinh. 

37 Theo bộ Hiệp Chú, trong mười giới trọng đây, nếu phạm sáu điều sau (từ Bán rượu đến Hủy báng) thì 
phạm trọng, không mất giới, phải đối thú sám hối, vì là giá giới. Nhưng nếu không hố thẹn chừa bỏ, cứ đế 
tâm tương tục thì cũng mất giới. 

38 Đối với mười giới trọng trên, nên 48 điều này gọi là giới khinh, cũng gọi là “đọa” (theo ý của Thanh 
văn giới, vì nếu phạm mà không như pháp sám hối, thế lực của tội có thế làm cho người phạm phải sa 
đọa.) 


33 



39 Ngũ tân là năm loại rau tanh nồng. Hưng cừ chưa biết là rau gì, các bộ sớ Tàu cho rằng phưong này (xứ 
Tàu) không có. Phàm thứ nào có tánh chất tanh nồng và hình thức tưong tợ đều thuộc về các loại này, đều 
không ăn được, không được dùng gia vị. Như loại hành, thời hành tây, hành tàu, V.V.... cũng đều cấm, 
chớ chang phải chỉ cấm hành ta thôi. Người ăn ngũ tân có các điều tổn: ăn sống thêm lòng nóng giận, ăn 
chín thêm lòng dâm dục, miệng và mồ hôi tanh, các thiên thần xa tránh, các ác quỷ ưa gần, tụng kinh trì 
chú không linh, không phước . . . 

40 Tám Phước Điền: (1) Phật, (2) Thánh nhon, (3) chư Tăng, (4) Hòa thượng, (5) A xà lê, (6) cha, (7) mẹ, 
(8) người bịnh. 

41 Người bán quan tài, bán đồ đụng thây chết, v.v... ắt muốn bán được chạy, được nhiều, không khỏi có 
quan niệm trông cho nhiều người chết nên thành tội. Trái lại, nếu bố thí quan tài, v.v... thời đưọc phước 
rất lớn. 

42 Từ tháng tư đến tháng chín, giống sanh vật nhỏ như kiến, trùng, v.v... sanh sản rất nhiều, nên không 
cho thiêu đốt cỏ cây. Trong đây cháy lan đến của người khác trong trường họp tình cờ vô ý nên thuộc tội 
khinh. Neu cố ý thời thuộc tội trọng thứ hai. cố ý cho chết sanh vật thời thuộc tội trọng thứ nhứt. 

43 Đem giáo pháp Tiểu thừa, v.v. . . dạy cho người với tâm ác, tâm giận đó là muốn hại người cho mất lợi 
ích về Đại thừa, nên phạm tội. Neu vì theo tiếu co mà truyền tiếu giáo thì không phạm. 

44 Trong giới này, nưong quyền cậy thế bức người lấy của, v.v..., chỉ trong phạm vi thâu thuế nặng, cho 
vay nặng lời, tiền đất tiền nhà quá cao, v.v. . . Neu thật bức người mà sang đoạt thì thuộc tội trọng thứ hai. 

45 Tất cả các kinh của đức Phật thuyết giáo, chia ra từng loại thì có 12 phần: (1) “Trường hàng” (văn xuôi), 
(2) “Trùng tụng” (văn vần lặp lại những điều đã giảng), (3) “Cô khởi” (văn vần đi riêng), (4) “Nhân 
duyên” (gợi Phật thuyết pháp, cũng gọi là Duyên khởi), (5) “Bốn sanh” (những đời trước của Phật, của Bồ 
tát), (6) “Bốn sự” (những việc trong đời quá khứ của Phật, Bồ tát), (7) “Vị tằng hữu” (sự hay lý nghĩa làm 
chúng ngạc nhiên vì thuở giờ chưa từng có), (8) “Tỉ dụ” (mượn dụ đế chỉ Pháp), (9) “Luận nghị” (biện 
luận chánh nghĩa), (10) “Tự thuyết” (không ai thưa thỉnh, Phật tự giảng nói, (11) “Phưong quảng” (giáo lý 
Đại thừa), (12) “Thọ ký” (Phật thọ ký cho chư Bồ tát, hay đệ tử bao giờ thành Phật, hiệu gì, ở đâu, v.v. . . .) 
Trong 12 phần, 3 phần Trường hàng, Trùng tụng và Cô khởi là thế tài của kinh văn, ngoài ra chín phần 
kia là những điều, những sự trong kinh văn mà phân loại ra. 

46 Đây là tội lưỡng thiệt do thấy người tinh tấn tu hành mà sanh lòng tật đố. Trong đây kế một hạnh dâng 
hưong đế tỉ dụ cho bao nhiêu hạnh Bồ Tát khác. 

47 Tội không cứu vớt chúng sanh có bốn duyên thành tội: (a) chúng sanh bị khố, (b) nhận biết là chúng 
sanh bị khố, (c) không có từ tâm, (d) ngồi nhìn không cứu vớt. Neu vì không đủ sức để cứu, thời phải 
niệm Phật chú nguyện cho nó. Đó là không cứu được xác thân nó, thời cứu huệ mạng nó. 

48 Câu “Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với hiếu đạo”, có hai ý: (a) Như 
cha mình bị người giết, đó hoặc là do túc nghiệp vay trả nhau, nếu mình giết người đế báo thù cho cha, 
thời túc nghiệp của cha không dứt mà gây thêm oan trái cho cha; hoặc không phải do tủc nghiệp, thời 
cũng kết thêm oan trái cho cha. Thành ra sự báo thù của mình, không lợi ích cho người cha đã bị giết, mà 
còn làm cho người cha thêm kho ở tưong lai, nên gọi là không thuận với hiếu đạo. (b) Phóng xa tầm đạo 
nhãn, nhưng trong giới phóng sanh trên, đức Phật nhấn mạnh rằng: Tất cả nam nữ đều là cha mẹ của ta 
trong nhiều đời, vì ta đã có vô lượng thân vê thuở quá khứ. Giết người đế báo thù cho cha, chính là vì báo 
thù cho cha đời này mà đi giết cha ở đời trước, thế cũng là không thuận với hiếu đạo. Trong giới này căn 
cứ noi phạm vi cố báo thù mà kết thêm tội khinh, còn giết sanh mạng thời tự thuộc về giới trọng thứ nhứt. 

49 Thọ giới này có ba phấm đắc giới: (a) Đối trước Phật cùng Bồ tát mà thọ giới thời thuộc thượng phấm 
đắc giới, (b) Thọ với Bồ Tát Giới Pháp Sư thời thuộc trưng phấm đấc giới, (c) Đối trước tượng Phật, 
tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ thời thuộc hạ phấm đắc giới. — Trong phần tự nguyện thọ giới này phải 
đủ hai điều kiện mới đắc giới: (1) Trong nghìn dặm không có Pháp Sư truyền giới, (2) Phải thấy hảo 


34 



tướng. Neu có Pháp Sư có thế truyền giới mà không đến xin thọ, lại tự nguyện thọ giới, thời dầu có thấy 
hảo tướng cũng không đắc giới, vì có tâm khinh mạn vậy. 

50 Đây là giới cấm bỏ giáo lý Đại thừa đi học tiểu giáo cùng sách ngoại đạo. Bỏ bảy báu có hai ý: (a) Giáo 
lý Đại thừa như châu báu, vàng ngọc, tiếu giáo và sách ngoại đạo như đá, đất. Theo học tiếu giáo, V.V.... 
đó là vất bỏ châu báu Đại thừa vậy. (b) Không tiếc châu báu, không sợ tốn phí mà đi học tiểu giáo, v.v. . . 
đó là tỏ ra quá ham thích, quá chuộng. 

51 Tài vật của Tam Bảo, người có phận sự quản lý, khi muốn chi tiêu phải đúng luật đúng pháp, không 
được theo ý riêng. Neu tự ý riêng, chi tiêu không đúng luật đúng pháp, thì phạm tội. Trong đây vì chi tiêu 
sái phép nên thuộc tội khinh, còn nếu tự lấy tiêu riêng, dùng riêng, thời thuộc tội trọng thứ hai. 

52 Noi lợi dưỡng nếu khách Tăng có phần, mà chủ Tăng không cho cùng hưởng, thời trái với điều :Lợi 
hòa đồng quân”, nên phạm tội. 

53 Đây là cố ý tìm cách cho thí chủ đem cúng riêng cho mình nên phạm tội khinh. Nếu đã thuộc về chư 
Tăng, Tam Bảo, mà đi dành riêng về phần mình, thời thuộc về tội trọng thứ hai. 

54 Phàm là Bồ Tát, hay Phật tử phải có tâm từ bi bình đẳng, nếu thỉnh riêng, thời trái với đức bình đẳng 
nên phạm tội. Trong đây thỉnh riêng năm trăm La Hán Bồ Tát tăng, đức Phật cho rằng không bằng theo 
thứ tự mà thỉnh một vị Tăng phàm phu, là vì noi sự cúng dường bố thí, phước đức nhiều hay ít, chang 
phải chỉ do nới cảnh (người thọ), noi vật (của tiền) 

55 Cấm đến cả vì tài lợi mà nấu ăn, xay giã, nghề nghiệp, v.v... thuộc riêng về phần Bồ tát xuất gia. Còn 
Bồ tát tại gia tự có nghề nghiệp chon chánh, lợi mình lợi người. Nhưng không được vì ác tâm mà làm, 
cũng không được ham tài lợi mà làm, vì bốn phận Phật tử phải xa danh lợi. Sâu cổ, là loài sâu độc, phấn 
nó có thể giết chết người. 

56 Trong những ngày trai mà đi phạm giới tạo tội, nên kết thêm tội khinh, còn sự phạm giới thời cứ phạm 
giới nào luận tội về giới ấy. Sáu ngày trai trong mồi tháng: — Mồng tám, mười bốn, rằm, hai mưoi ba, hai 
mưoi chín, ba mưoi (tháng thiếu thời hai mưoi tám, hai mưoi chín). Ba tháng trường trai mỗi năm: tháng 
giêng, tháng năm và tháng chín (tục ta thời là tháng giêng, tháng bảy và tháng mười). Câu “làm quản lý 
cho người bạch y”, là nói người xuất gia lại đi gánh vác công việc thế tục giùm cho người tại gia. Chữ 
“trai” trong luật của Phật là nói “không ăn phi thời” (từ mặt trời chính về hướng tây, cho đến sáng sớm 
ngày mai là phi thời, không phải giờ ăn). Vì thế nên người tu tại gia trong các ngày trai và những tháng 
trai nên thọ Bát quan trai. 

57 Nưong thế lực lấy của người, đây là trên tội trọng thứ hai mà kết thêm tội khinh về phần lấn hiếp vậy. 
Chứa cất cân non, giạ thiếu phạm tội khinh. Neu dùng cân non, giạ thiếu mà lường gian của người thời 
thuộc về tội trọng thứ hai, cứ theo giá đồ vật về phần gian lận mà định tội. Mèo, chồn, chó, v.v..., là 
những thứ săn thịt nên cấm nuôi, nếu chó chỉ đế giữ nhà thì không phạm. Heo chỉ đế ăn thịt, hay bán thịt 
nên cấm nuôi, nếu mua, thuộc phóng sanh mà nuôi thời không phạm. Trong giới này ở noi sự nuôi chứa 
mà kết tội khinh. Còn xúi mèo, chồn, chó, V.V.... săn thịt, bắt chuột, v.v... thời người xúi sai phạm tội 
trọng thứ nhất, nếu mèo, chồn, chó theo lịnh giết chết con thịt. 

58 Phật tử lấy từ bi làm chủ, lấy hòa thuận làm tông, đâu nên an lòng nhìn xem người đánh nhau, chiến 
nhau, dầu là võ sĩ đấu võ, cho đến đá gà, đá cá, đá dế, v.v... cũng không được xem (nên chú ý hai chữ 
“Ác tâm”). Đây là điều cấm tà giác tà quán. Trong văn cấm năm điều: (1) xem đấu chiến, (2) mua vui, (3) 
choi bời, (4) bói quẻ, (5) làm sứ mạng cho giặc cướp. Năm điều này là những duyên chướng đạo giải 
thoát, làm tăng thêm phóng vật loạn tâm. Trong Địa Trì Giới Bốn có nói: “Neu Bồ Tát lười biếng trễ nải, 
thích ngủ nghỉ, nếu là không phải giờ, hay thái quá thời phạm tội nhiễm ô (Khinh cấu). Trừ khi có nhơn 
duyên, như bịnh, yếu, quá mệt nhọc, v.v. . . . 

59 Nhị thừa là Tiểu thừa, cũng gọi là Thanh văn thừa, A la hán là tột đích, và Trung thừa, tức là Duyên 
giác thừa, Bích chi phật là đạo quả cuối cùng. Đại thừa là con đường duy nhất của Phật quả. Là Phật tử 


35 



phải nhắm quả Phật mà tiến, nếu xu huớng theo Nhị thừa, thời là sái nẻo, đâu còn phải thật là Phật tử, nên 
phạm tội 

60 Hai điều giới thư 35 cùng 36 đây rất chí thiết cho hàng Phật tử trên con đường hành đạo. Là Phật tử 
không thể thiếu. Trong điều giới 36, có thể gom lại thành 5 điều nguyện: (a) Nguyện ha hẳn dâm dục. (b) 
Nguyện giữ giới thanh tịnh đế xứng đáng thọ tứ sự cúng dường, (c) Nguyện giữ giới thanh tịnh đế xứng 
đáng thọ sự cung kính của người, (d) Nguyện trừ tâm nhiễm ô đối với ngũ trần, (e) Nguyện tất cả chúng 
sanh đều thành Phật. Toàn cả năm điều chuyên thuộc Bồ tát xuất gia, nếu là Bồ tát tại gia, thời noi điều (a) 
là lìa tà dâm, còn điều (b) là sự cung cấp của xã hội, điều (c) thời là danh dự cá nhân. 

61 Đầu đà có nghĩa là phủi sạch trần cấu của thân tâm. Trong mười tám món, nhành dưong dùng nhăn cho 
tua ra đế chà răng vì thời ấy không dùng bàn chải. Nước tro dùng như xà bông bây giờ. Ba y: y năm điều, 
bảy điểu, và đại y (chín điều xấp lên cho đến hai mưoi lăm điều). Bình dùng đựng nước. Bát (Bát đa la) 
dùng đựng com và đồ ăn. Lư hưong đế dâng hưong cúng Phật. Đày lược nước dùng hộ mạng cho sanh 
linh. Con dao đế cạo râu tóc, cắt móng tay. Cái nhíp đế nhố lông mũi. Ba y là y phước điền, đức Phật chế 
riêng cho Tỳ kheo và Tỳ kheo ni mặc, người chưa thọ giới không nên lạm dụng. Neu là Thức xoa, Sa di ni 
thời tự có mạn y, còn hàng tại gia thời chỉ mặc y phục hoại sắc. Những xứ, những noi hiểm nạn có nhiều 
sự cảnh hại thân, chướng đạo, nên cấm đến ở. Trong Giới Kinh (Đại Luật) lại còn cấm những noi nhiều 
kiến, nhiều muỗi. 

62 Trong Phật pháp thời trọng đức hạnh, nên y cứ noi ngày thọ giới trước sau mà phân ngôi thứ, chớ 
không theo tuổi đời, cũng không theo tước vị. Neu khi tụng giới có đủ hạng Phật tử, thời nên phân riêng 
từng đoàn thế mà ngồi; người xuất gia ngồi theo nhóm xuất gia; người tại gia ngồi theo nhóm tại gia. 
Trong hàng tại gia nếu có ngại, thời nên chia ra nhiều nhóm có quan tước, cùng nhóm bình dân. Rồi từ 
mỗi nhóm cứ y theo giới đức mà phân ngôi thứ. 

63 Là Phật tử phải nhận chon những tai nạn, họa phước và sự lợi ích. Họa hay phước là do nghiệp ác hay 
thiện chiêu cảm. Nghiệp từ noi tâm mà phát khởi. Kinh luật Đại thừa có năng lực chuyến tâm ô trược 
thành thanh tịnh, chuyến tâm ác thành tâm thiện, chuyến tâm si mê thành tâm giác ngộ. Đọc tụng giảng 
thuyết kinh luật Đại thừa là một thiện nghiệp cao quý. Vì thế nên có thế làm cho người chết, vong linh 
được siêu sanh, ngưòi gặp tai nạn được qua khỏi. Có thế ngừa những sự không may và đem hạnh phúc 
đến. Phật tử bao giờ cũng phải có tín tâm sâu mạnh noi năng lực của giáo pháp Đại thừa, bao giờ cũng lấy 
sự giải nguy, cứu khố làm phận sự, nên bốn phận của Phật tử phải giảng kinh luật Đại thừa trong những 
trường hợp có tai biến xảy đến cho người hay cho mình. 

64 Trong nghi Giới Đàn: Giới sư dạy cho người cầu giới Bồ Tát thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật làm Hòa 
Thượng, thỉnh đức Văn Thù và đức Di Lặc làm A Xà Lê. Sám hối có ba cách: (a) Tác pháp sám hối: 
người có tội đối truớc chư Tăng, hoặc hai mươi vị, bốn vị, ba vị, một vị mà phát lồ sám hối, tùy theo tội 
lớn nhỏ; (b) Thủ tướng sám hối: tức là sám hối cho được thấy hảo tướng; (c) Vô sanh sám hối: quán chon 
lý thật tướng, chứng ngộ vô sanh thời tội diệt. Vô sanh sám hối có thế diệt tất cả tội, dầu là tội thất nghịch; 
Thủ tướng sám có thế diệt tội thập trọng và tất cả tội khinh; Tác pháp sám hối chỉ trừ được tội khinh. — 
Đối thú sám hối tức là Tác pháp sám hối. 

Đệ nhất nghĩa đế là thế tánh của giới pháp, là chánh nhơn của tâm địa, là lý cảnh của chơn trí. Tập 
chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, là do nghiên cứu tu tập không quán lần lần tăng trưởng, tức là Thập phát 
thu tâm. Tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh là do phân biệt giả tánh (giả quán) mà tục đế kiến lập nên 
không thế hoại, tức là Thập trưởng dưỡng tâm. Đạo chủng tánh là trưng đạo Thập kim cương tâm. Chánh 
pháp tánh là chứng nhập chánh vị (chon như) tức là Thập địa, Đắng giác và Diệu giác. 

Những quán hạnh đa, thiếu, xuất, nhập trong các pháp đó: nghĩa là Phát thu tâm thời từ giả nhập 
không quán; Trưởng dưỡng tâm thời xuất không quán nhập giả quán; Kim cương tâm thời xuất không giả 
nhập trưng đạo quán; Thập địa thời nhập Thánh. Tập chủng tánh thời không quán thiếu (ít); Trưởng 


36 



dưỡng tánh thời không quán đa (nhiều); Tánh chủng tánh thời giả quán thiểu; Bất khả hoại tánh thời giả 
quán đa; Đạo chủng tánh thời trung quán thiếu; Chánh pháp tánh thời trung quán đa. Lai tam quán (không 
giả trung) theo tuần tự mà tu thời là thiếu, còn tu tập cả trong nhất tâm thời là đa. 

Mười chi thiền: So thiền có 5 chi: (1) giác, (2) quán, (3) hỉ, (4) lạc, (5) nhứt tâm. Nhị thiền có 4 
chi: (1) Hỉ, (2) lạc, (3) nhất tâm, (4) nội tịnh. Tam thiền có 5 chi: (1) lạc, (2) nhứt tâm, (3) xả, (4) niệm, (5) 
huệ. Tứ thiền có 4 chi: (1) nhứt tâm, (2) xả, (3) niệm, (4) bất khố bất lạc. Nói tống quát thời có mười chi 
thiền: ((1) giác, (2) quán, (3) hỉ, (4) lạc, (5) nhứt tâm, (6) nội tịnh, (7) xả, (8) niệm, (9) huệ, (10) bất khổ 
bất lạc. 

Trong văn, không hiểu giới khinh, trọng, thị, phi, thời mù mờ noi giới tướng, không thế quyết nghi 
xuất tội. Không hiểu đệ nhất nghĩa đế, thời mù mờ noi giới lý (thế tánh của tất cả giới), không thế phát 
khởi chon thiệt tín giải. Không hiếu tập chủng tánh, v.v..., thời mù mờ noi định cộng giới, không thế tu 
chứng quả vị. Không thông hiếu như thế mà lại làm tuồng là thông hiếu đế được cúng dường nhiều, đệ tử 
đông, thành tội khi dối. 

65 Trừ Quốc vương, vì Phật đem chánh pháp phó chúc cho Quốc vương hộ trì. Nếu đem giới này giảng 
cho người chưa thọ thời có hai điều bất lợi: (a) hạng căn khí tiếu thừa và ngoại đạo, người ác sẽ sanh niệm 
bất kính; (b) về sau lúc thọ giới tâm trân trọng kém. Trong điều giới 39, bảo phải giảng thuyết kinh luật 
Đại thừa cho tất cả chúng sanh, bất luận lúc nào và chồ nào (luật Đại thừa là Bồ Tát giới). Trong điều giới 
thứ 42 này lại không cho giảng thuyết giới Bồ Tát trước những người chưa thọ giới Bồ Tát, vậy có chồ 
nào mâu thuẫn chăng? ... Xét ra nới điều giới 39 ở trong phạm vi giải nạn cứu kho nên bảo giảng thuyết 
với tất cả. Còn trong điều giới 42 này thời vì ngừa tội lỗi nên cấm giảng cho người chưa thọ giới. Cứ theo 
đây mà suy cứu thời Bồ Tát giới chỉ cấm người chưa thọ dự nghe trong thời bố tát mỗi nửa thánh, nên khi 
bố tát, trước khi tụng giới phải bảo người chưa thọ ra ngoài, còn những lúc khác thì không kế. Không 
đồng như tiếu thừa giới (tỳ kheo, tỳ kheo ni giới) thì cấm hắn, vì người chưa thọ cụ túc giới mà dự biết 
danh nghĩa những giới điều của tỳ kheo hay của tỳ kheo ni, thời thành chướng nạn, đời này không được 
thọ cụ túc giới. Ý trên đây là thế theo bộ Hiệp Chú. 

66 Người thọ giới mà có tâm hộ trì thời từ người cho đến thiên thần đều kính trọng, còn mống tâm phá giới 
thời tất cả đều khinh khi. Đây là từ lúc mong tâm phá giới mà kết tội khinh, vì người đã thọ giới phải có 
bốn phận hộ trì, mong tâm muốn phá là thiếu bốn phận nên thành lỗi. Neu đã phá giới thời tùy giới mà 
luận tội. 

67 Theo văn, cúng dường kinh luật có 5 điều: (1) thọ trì, (2) đọc, (3) tụng (thuộc lòng), (4) biên chép, (5) 
hương hoa châu báu vàng bạc để đựng, để trang nghiêm. Lột da, chích máu, chẻ xương là cử trọng để lệ 
cho khinh. Như tiền thân của đức Bốn Sư đã thật hành đế cầu Pháp. 

68 Thuyết pháp cho loài súc sanh cũng có lợi ích, vì ảnh hưởng của tâm lực (tư tưởng), nên trong văn có 
câu: “Tâm nghĩ miệng nói (nên chú ý hai chữ “tâm nghĩ”), và hoặc giả, có loài nhận được lời, hay hiếu ý 
của người. Lưu Thủy trưởng giả với mười nghìn con cá mắc cạn, tôn giả Xá Lợi Phất với con chó bị chặt 
chưn, v.v. . . là những bằng cớ cho vấn đề này. 

69 Bốn bộ đệ tử: (1) cư sĩ, (2) vợ cư sĩ, (3) đồng nam, (4) đồng nữ. Không cho xuất gia thời là đoạn Tăng 
bảo; không cho tạo hình tượng, tháp thời là đoạn Phật bảo; không cho tạo kinh luật thời là đoạn Pháp bảo. 

70 Người xuất gia được giảng thuyết Bồ Tát giới cho Quốc vương và các quan đã thọ giới, nhưng không 
được ở trước quan chức trị phạt phi pháp. Neu đệ tử có lỗi chỉ nên theo luật mà trị phạt, không nên gông, 
trói như ngục tù, làm thương tốn thế thống người xuất gia. Lại lấy sự ấp yêu con một của mẹ hiền và sự 
thờ kính cha mẹ của con thảo đế tỷ dụ lòng của Phật tử hết sức kính mến giới luật. 

71 Trì giới này đại lược có ba điều lợi ích: (1) lìa khố (đời đời không bị đọa ác đạo, bát nạn), (2) được vui 
(thường sanh trong người trời hưởng phước), (3) được gặp Phật gần Phật. 


37 



72 Ba nghìn học sĩ (Hán: tam thiên học sĩ): là những hàng đồng thọ trì Bồ Tát giới trong tam thiên đại 
thiên thế giới. 

73 Tâm tạng chỉ cho ba mưoi tâm (Thập phát thu tâm, Thập trưởng dường tâm, Thập kim cưong tâm). Địa 
tạng chỉ cho Thập địa. Giới tạng chỉ cho 10 giới trọng và 48 giới khinh. Vô lượng hạnh nguyện tạng là lục 
độ vạn hạnh của Đại thừa. Nhon quả Phật tánh thường trụ tạng: Phật tánh tức là thật tướng, là nhon của 
Đại thừa mà cũng là quả của Đại thừa. 

74 Tức là phàm phu. 

75 Tức là tiểu thừa 

76 Trong đoạn kệ văn này vạch rõ sự lợi ích lớn của người trí giữ giới khi chưa thành Phật được hưởng 5 
điều: (A) Được tất cả chư Phật trong mười phưong thưong tưởng hộ niệm luôn; (B) Vì giữ giới nên không 
tội không lồi, lúc lâm chung tâm không loạn động, chánh niệm hiện tiền, sè được báo thân tốt hon nên 
lòng an vui thoi thói; (C) Thọ trì giới Bồ Tát là đi trên đường của Phật, là bạn đồng học của Bồ Tát, nên 
thọ sanh noi nào cũng được gần chư Bồ Tát cả; (D) Giới là nền tảng của tất cả công đức, thọ trì giới pháp 
thời có thế thành tựu nhiều công đức lớn, và lần được viên mãn Giới Ba la mật (giới độ); (E) Do trì giới 
nên xuất sanh định huệ, đạt tánh thế của giới, y tánh khởi tu nên phước được viên mãn, toàn tu tại tánh 
nên huệ được viên mãn. Phước và Huệ đều viên mãn là bực Vô thượng Chánh giác. Trong văn nói “Đời 
này và đời sau đủ giới và phước tuệ” là từ vị quán hạnh nhẫn đến đủ giới (đạt giới tánh) đủ phước huệ 
(phước trí viên mãn) chứng vị cứu cánh (Phật quả). Đạt được thật tướng chon tánh nên trong nhứt tâm đủ 
cả vạn hạnh. Toàn tánh khởi tu là vô học mà luôn học. Toàn tu tại tánh là luôn học mà vẫn vô học. Vì thế 
nên văn nói: “Noi học noi vô học, chớ mong tưởng phân biệt”. Vì phân biệt tức là sai với tánh thế thật 
tướng vậy. 

Trì giới như minh châu, có ba nghĩa: (a) giữ giới tròn vẹn không sai phạm như viên minh châu 
tròn trịa không tỳ vết; (b) giữ giới thanh tịnh không ô nhiễm như viên minh châu trong suốt; (c) giữ giới 
với tâm trí sáng suốt, nhờ sự trì phát huệ đạt tánh thế thành lý trì, như viên minh châu chói sáng. 

Nhứt thế trí, nói đủ là Nhứt thế trí trí hay Nhứt thế chủng trí, là trí huệ vô thượng của Phật. 


38 



